QUYÊN “HAI” 


(Duka-Niparfa) 


1 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo 
Bồ-Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ 
thiện). Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1! QUYỀN 
(nipđia) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN 
“MƯỜI MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về 
một điều, một pháp, một người ...) vừa là số /h⁄ của QUYỀN kinh. 
Mỗi QUYỀN lại có nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN 
này có 180 NHÓM kinh. Các QUYỀN 1, 2 và I1 đơn giản đánh số các 
NHÓM kinh từ 1 đến cuối. Các Quyên 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào 
những PHẨN “Năm Mươi Kinh” (Đầu Tiên ... Thứ Tư) và có QUYỀN có 
thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 thì 
có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ là 
SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là số 
QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) ... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người £w học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì 


trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYẺN, tôi sẽ hết 
Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ 
cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng (iếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc 
hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý 
vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo 
Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc 
chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của 
đạo Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thê chọn bất kỳ 
QUYẺN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thê bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Về Bản Dịch AN.....................-- 2-5-2 222222. 211112111. crrree ii 
NHÓM I. NHẬP KỲ AN CƯ MÙA MƯA.......................... -.-- l 
l8 ky) An TU ho ro 9 0 NUNG CAN Ï 
TT LH ác À2 xá cdbx6xe« ⁄ 
3 (3) Gây Ra Thống Khổ...........................- 5-52 5c SStSEEEEEEEExtrt reo 3 
4 (4) Không Gây Ra Thống Khổ............................-- 5-5555 5e+ccccceercrerrerree 3 
m.ađ........ 7O ĨO (  ŸnỶỶ ỶS 7a Sẽ. 4 
“...............‹4.asä sa. ẽ‹. s6 “<< 4 
'“....a....a(.. .ÚŠóÚÑdÑÑc5ããd.d⁄<.. << 5 
TT. —ằẰằŠŸẼ —Šằ SẼ Ÿằ O-. SẼ K  EỐ ẽ 5 
Ð 0) Biết Rilinh XI sub ki và Gái gi &diá 4k tbdit 4 di4b cai 5 
10 (10) Nhập Kỳ An Cư Mùa Mia........................---5-©52©c<+csccccscsecscee 6 
NHÓM 2. NHỮNG VẤN ĐÈ GIỚI LUẬTT..............................--- 6 
T1... .....ẠA....(KC(a . ẻ S6. ẽa...... 6 
HE ...a(a as..Ặ..ẻ{a.S..  ẽa..a...c. : 
lẽ. .4aa ẻẽẻ sa. ẽẽ.(aaẽ 8 
TT  — .. . .  = Ặ-ằằ.ẻằẶ-ẶằẶằ-Ặ-ằŠẽ.ẼỲẼăẶẽẶẼẶằ= 9 
` "ớ ớ ớếớ .n.aẽa A6 CÔ CC” VY 9 
To. -ằẰằẶằằ.Ẽ.ẼẼ-..ƒằẰằẼằẶằẶẼ SẼ =. 10 
li ""ớ"ẽốớơớợớAớẽố "ốc. 0 0 11 
110 T07 109 TỶ ớơớơớơ mm. 60. c9. TY 0 nề 13 


Mái 


T1 s22 22a 2a a.ẽ sẽ. 4A »›ã‹aa. 14 
NHÓM 3. NGƯỜI NGỮU........................---- + 255 252 Sec2+Ecerssrsrered 15 
To... Í.aẼ......<-a.ẽẽ--....--<4‡2a<a4<a$Ÿ:a:. l5 
Â". ẽa . .-................................... lào 
"  . ..⁄(a...a-‹--. a2... Í.ÍẽA  (.  (. sẽ. a. 16 
N ö ẻa . ẽẽ  . .R. Ẽ.ẼẽẼẽẼẽšê säẶẼšÊ:ẽ@<@$Š {£‡@$(.(( 4<4<..<..42. <<... d344: 16 
NT) 022i 0à xi0gikidqeduideildieesiildoiiibioaenai 16 
TT HH HH 20a aa ae 16 
NT L7 á1144611111226211260241116602102Á66614i206i2ã100ii0166i12016644)81 2i 66/iai6, 17 
toỦ D0700 TP MS SƠ TY TỦ MU TY SN TY TỦ TT Ự SN NV LƠ, 17 
TH HH “Ga. 4K aaäàa.x. 17 
-/18 4:4 009009 Ưng An TỰ v TƯ GHI DI CV ÔNG CUỢN G 1ý 
HN HN HN HN 1 isaae 18 
NHÓM 4. CÓ TÂM GIÓNG NHAU ...........................---- - 2555¿ 18 
TL T110... 18 
NT HN HN HN NI ra 19 
AT HH HS... 19 
KT n N..  ớớ ớớớỚnN nh XU TC n0 vn 20 
TL Án HH 0 l0 cai edvildaeibaueiiuoasa 21 
1 1 .. . Ÿ K5. g ae. 4a šs.SKS . lrg.{Ặ sa... 24 
k Ð Đi XE AT HN 0 SN 0h An SH P0 SINH. TM, N ỢY VN VỤ. TA BÁC 
L Ð U90 Nó vi V0 00 0 00970 070100100900 0000010099) 0 7770777 buếi 
700 DI PT SƠN ST TY ch VỊ MT nYU 6 9 7) TY VƯỢT iếi 


VI 


NHÓM 5. (CÁC LOẠI) HỘI CHỨNG.......................-- ¿55-55 28 
“.................................-. 4<<<...a4-. 28 
TT . .ẻ...ẻ(  2aốsšẼS :. (<< <((a(a.Ẽg((:(<(.....aÍẼ<@(ẼŸð‡$-$‡-:-<‹ 29 
To... <4... a. sẻ... ẻẽẼšẽšẼšcẽcG 29 
Cang c1 1 Cô nh Con 09 0 T0 0v 7 7 0/17 9 TỰ 30 
"..................................<4.-- 31 
{so g HH ÍỐ II (<4 <<. (dađa A4 3l 
ca J0 VI SP NT G 6V UCốớỚợNỚGớ ƯUốớỚỚ ỚGỚẢẠG ớ Cố ốc, Kc: 
KT 4n 66i2160011612110010266i160116use 34 
210 L0 TH TẾT, MEVETETRON THÔN TP HN THỊ PIN TH TY TIY TA NT. VY. 3Ó 
GIƯ lÌ Í E11 14152440028)/102714 1064410 M261401104G60449644001184 141M4 614601496030148/236011200A308Á0E 35 

NHÓM 6. NGƯỜI..........................--¿- - +52 SE+EEE S223 EEErerrreo 36 
0l PT TU NI HUY SN TY .Y TỰ TY NT TY VY HT VI TỢY TT NV 36 
n  Ó an nan ng AC TỦ CC UY U  r vn _ã 
HE 1Ì by 205460722600 26) 5003 2a9963109153/40943000À5553ysxetogglbs2yVsoiaokfoye sai Ki 
H0 (Ít x31 60x19 oi bkboxsbikoss Si tokilsfoebliavbokyelsksobSbbtokbostiobloysoke ki 
DI TH ae... Ki 
HH LÍ to6si255a)2estxfsb)áecbossloylbxtbavlbkebstinkitoxeoaebexsbaiakaokisotsisbigokeoke xã 
` L ải BRỢU TA) IV TM TY THỊ, ẤỊ  GỊ ĐIỢƠNG SỰ SIY NƠI NI NT) CỤ TA 3b 
o5. . . .  . aä.. .Àa...⁄sa.ắẽäốäố . a.ẽ . sa... 38 
TH 22x nu ai 38 
SN tia Tôn ST 00 0 0900 0700000190000 0 000700009) 0 1/77 779/7 38 
CÁ t3 2 T099 TH 099A T0 MU NGH n r9 0V. 0n TYNG Ghi Ek) 


vII 


NHÓM 7. (CÁC LOẠI) HẠNH PHÚC........................-- 55-55: 40 
“................................................... 41 
"` .<a...... sa... s4. ((..(a.a. -3.. s6 ẽ..... 41 
¬..............................................‹4- 41 
chế 0/79 S0 00 T9 hy 4 In G0 Y 0017 977) Y9 0900 7097 190 9/0/0971 01 00t TY 41 
h.. ............................................ 41 
TH. .Àa ằẶ S2 SG.  . 4a. ẽ.áa.a.. 42 
E10 lò 0 ng tr. VY TỰ TH TY V9) H3 0/0 VỆ/1 9 Y9 IỢ NO NOỤT VY 42 
Số L 60121462026tii66i0)08600a60l6ei)0146GAbi0iNaillAaoGkuaieillaiaboiabGkiidebidtbMsdi 42 
` ...................................4.4..<«a.(a‹‹ 42 
cớ Ð tịio CN TỦ TT 0 09 1. VY TỰ VY IV 0/9 li. UY) TY 42 
TP | 2) 3vy2oàx0y25x502y90521ix065ÿ0232629013955566y20Q%2y2L30Yÿ02)20520320x©E96Sta52402u3S4e 42 
Ni À2 2266 cà052462022)1026á0 2222964 uabksol4citeaeecskiba»oàet 43 
TT Tài 160204125 tá 2i 00462606122026ã3sxas4kcskcvaogdsee 43 

›yJÿ/8h)/E. T99 %8..9 70 0019778... 43 
 / li ¡bo ùn bài 6 bà 0004001812À 164i sÀtcisa11càliaaibesklaeiscaet 43 
đi Á 011005, 481301940612446002240s40 9ã, 0006009029006000 02k nkcaasadosaases 43 
k1 In hi 7 00 0. 0910. 0T g0 097000000000 091. tu ỢT 44 
2 và | 4 ĐO SH II CỤ ẤM GÓI NHRỤNG SE TOI Tinh NỤ VIỆT In VINH NÓ TP SG TU NỤ nh 44 
VÌ 1h NHA TS NHI TT nh TU TY H9 r vì (09 0T ì 7 700W LH, 44 
Ung 1h ĐỤA TH. ƠI TẾ SANG TM HH HÀ GA NV HP Ơn VI TU HƠNG VỤ 44 
VÀ TY DẠNG N1 CN G03 TỦ 0 Vì Ợ D0 Y 7 000 9 HN Gv 00 0907707. 190 7) 44 
có 3 1u HN NT NHƠN IUnN InH TY VU SU TƯ ẤN TẾ VN VỊ 45 


 ‹ 4a 44⁄4. a(aaia sẽ. ẽ sẽ 5s a.. 45 
NHÓM 9. (HAI) PHÁP....................... ¿5-5252 5e +xEErxrsrrereree 45 
,ÿ Ä LẠ th in nh vn c9 r9 000 1y v T9 r9 T0 0v 1V vr 45 
F929 7 li án Hi lei22402i1A2i2uáii2auole 45 
NHÓM 10. NGƯỜI NGU.......................-- - 255-552 S2+E+£c£ezxererezea 46 
.. .. .-. .(aA (4 HO Sẽ sẽ. .  ..¬ašẽ.. 46 
KT LH 0002222220 7ẽ sac 46 
TT co on bà 0 6boniRtiiilisiiiiadiEkeaiakedre 46 
TT Á0000022 002 ä 46 
E412 0ì t9 Tư nh T7 TỶ 7.00710790000100 770V 0/7/7007. 170710 7./ 7717777 7T. 47 
Lí! 71.5 0S n Phng ĐT TY TƯ NV TY NI TƯ NT VY YV  oỢ hỰ, 47 
Lị) Dáng Tưng h0 0000.0070007. 00 0Ô 0Ô (000907707077 ï06Ề/77 0 70. 47 
TT 1 202134026114 20006tikxaapesecatlenauPLlankvtibitartitskisua 47 
V41 I1 An Ỷ GA CC UTC UY 47 
V4 178 Ê¡ 0] D009 HN ng IV 0n TU CÔ CƠ NT Ôn 47 
vịi Di Ý MT TS". nớốx.". an 6 0 0 16.017. 48 
TT Ha 02 ai aocoaaaiae 48 
lội là GỚẢẽ  ớơớợớợớớ ơn. 6 Ga XU 007 vn 48 
Tại L7 TÍ i¿21xiybxkvts1HtdrrlceitbidecbErobicbitetiEtuhniyldittitilakeobdokiefs 48 
ký hịh P0 HN v9 9n 100 0 0tr 0059707170100 (D(070//0 77/0 0/770 0 977770 Ỷ 48 
LÝ LẺ, c NV SG HN SN ST 0 TSIY tr 0 0 MU SỊY VU 49 
TT 1 10 0012200000212000002601712000164001601000 x09 cdiiaaaneeo 49 
0 7150011212006 210201005166: 00kErakitdiarlofEdekiigbdiagitlukioBliAioEll 49 


TT 00201 oi 10g 0iA002auiboiilaatengdbee 49 


TT 0202220002062 62424142266 49 
NHÓM 11. THAM MUỒN.......................--- 25-5252 S2+E+£cxzxererecea 50 
% DU lỆ À RETEC ST Ro v9 T. tr hi ri T900. 0 iv TỊ 9 hp Y9 00. 170 Y9 TC 50 
"................................................... 50 
la. (. a7 ga (O2. ổ ẽ Ÿẽ ẽ sẽ .......... 50 
V34 ll ( ¡ RRREREEOORCSVTET- AT TT TC TY TƯ CÀ. Y9 VU VI TY UY V. Â.  UỢT, 50 
đc T1 1160014600120 ni203010Ghiiitsengii0icbdìitadiaiadtdehiiitaonsalsdl 50 
T002 220226... ãs.s‹ hãi 
Lý 1á TT n1 TỰ 1017. 0 00000. 07/101. 00710 1:/ 07/107. 00 7107/07/7070 00707.707.177 7 T77 hãi 
b6 Đị 0 PTNT EU TRO. TT TY MP PIN TH TY TỢY VN LTD NOẾ hãi 
L2. 1E à Ưng 00/0 Tỷ. 0001.1000107. 07/107. 700V 00/7 7010/1/10 00770 07.7 0771 77.77 2 0T. hãi 
Tổ 117 si 12122 26022100 iko 000021 00c 00s hi 
Ki F ý NT An Ỷ "na ớGố6 6 ố ố 6 cố 0 1. 07 Y h3) 
F #2 Ð ý #4 PA 0n it co V9 CÔ SP CƠ CN II NT UY h}S) 
NHÓM 12. NGUYÊỆN CÂU ...................... 2-5-5 252+c+££s+x+zcrecea `2 
NI  N Nn H G  n K.  nn .. K_ h6 
l 6Cÿ dị ái RE h0 TH DẠNG TỤC ỜG ÔỢ CỤ DỤ Ưng h}2) 
TC In GHI La G111 xavaaadr 53 
kê 6 TỆ 4 SƯ SIỢ TỰ NT MP Ị ĐỢC  SIY NƠI SH NI TỰ TY MỊỢ 53 
tá SN TỶ N0 9n 6 0 0 Vô 0 Ô000l00Ô00Ô 0000009707011 0 70 0 97. Y7. kế: 
bê VỤ) 0) 70 TM 0M nh. Ợ TSIY tr TY TU TY MỊN MIỢN 54 
Lẻ lá ÔN vẽ 000000 0 00 70000) 0001009 0 30 00 07 200/1. 7//170 0 77,7 97. 54 
by tt, ð ME) SG HH SP, 0M) ST HP TY PNG PP  HV. VN N0  J V UY 54 


XI 


"8...1... s4 0a a2. s6 jẻsaẽaẽẼaa ca. 35 
TT HE in in n0 co Ýa in na na h 
NHÓM 13. SỰ BÓ THÍ .........................---- +52 552222 rxrrerereree 55 
".. sa. ...ê....................................a.. 55 
kề 26C # li TP TT VI P91 IV 0y TU NT 009000 07 TY 0/0 Y9” JYn T 56 
TT 0020020 20262256 ẽa cố... 56 
0010022022002 (022202 hả na 02c bseaae 56 
TT 2120222022202 (L2 sa sẽ ị‹. 56 
b7. 11.0 ng n0 01000000 007//101/ 000/101 //7//107./00 0710700 07/707 ./0 0071077707 .177./777 7 TY 56 
TT P0022 (4  Qqi ....:Í.: 56 
Lí Vi, 0 TƯ TƯ 00 Tỷ. 0001. 100/000 ./ 00/107. 700 Y0 0/)/0003007/ 00070077 7/1177 07. 57 
TH In l1 12 avaiaaaa 57 
TH HN isay+a hi 
NHÓM 14. SỰ TIẾP ĐÃI........................-- 2 2 52s+E+E+EzEe£zEzEzerreree 57 
A1 LỀ ) sv20x101216002201)1072060009)1130/0 1400550107996 49126 010x4xx2aokbdyssvb 57 
V4 -Y Vụ NT NT An NỶẽ 6x..." 6Ô. 61 ga 6 0n 1. 1 9. hi 
TINH an... ..... 58 
đo LÍ lo suyx3is1sestsfsbsbàssvbokslylbxtbavlbkedstiasitoxeoaatsxebaiakeokesotsiskiovekee 58 
To 1 0022x021 Htv6rlceitbiddsbErobiscbltetiEduhiiyBddttitpdabiciloviilie 58 
bào Si.) XE Ti V1 00 0 0 trổ 0 05970017010 0Ô 000/000 070 0Ÿ 3 0.770 9777 7 58 
báo Vi lối T90) TT TH ƯNN HP ng NA VAN n0 0 nh NV. 58 
TT 0000k iieatosyaoaoentoisn 59 
vá), li. 0 BE) EU DỰ J9 TY NHANG nh VN N0 UY VY 59 


NT HH án c2 a<s:a . ẻ aẽašaaa..a 59 
Xi v0 lý #74 0000996 nh PT 9 v9 1 0n 0 19v 9 ve Tr 59 
NHÓM 15. SỰ CHỨNG THIEN.......................----2- + 25s+s+cscscs+ 59 
6 .s........................................... 60 
0a (Lá) =1 0 17 Ì vi Giai txilg4a14024160410344. G1614 tixi4ai4 xa 60 
NHÓM 16. SÂN GIẬN.........................--¿--- +52 2c 22c xctErxrrrrerereo 60 
TÔ (ST Í ccáccboeicood G0444411004441310112444041344.4241464400354443.1314 60 
1TR) (6) TỔ (TQ voi i1aaLia0.101112411431434ã.1444434316314-4Ä22453 61 
TÀI (1 TÌ 1 LÍ sao co ko bi ad bon 4 1012400) 30th X4a soi43a 4110011148 s04 61 
Ty (T1) = 190 LÊ cv k0 u01 0 0260212141101421406114414411312 5685 61 
an TT L1 160602 aoiäad 61 
n1 TH áo 6eiiticlidjfkiilkegsikiski 62 
TT i1 2ï Lá 1á G6 aá6aesti36ixeitilaydkikidrflafiltsdiokadagii 62 
j0 1< 11171 77ïÙÐLáá c2 cac sedpiveclkskeaiidilluagkdkii 62 
TH 1 0 0046)66204i6yidi0262A/66iàiảee 63 
TL h5 cá na 00a nbka-x6cMasavae 63 


NHÓM 17. NHỮNG PHẨM CHẤT BÁT THIỆN & LẶP LẠI 


na ớớaớaẽa Ca cố a0... 0 63 
II lá) 6 0 1) d0) 64c2a6i4xopxeial6i2523a04ã05400406402/4kÀA)4-24i22sáox6oxes 63 
ST: | LÍ lan kiiniedtedbiaioiindggiossthndesgbedobidaksdse 64 
1 0T n 6 CÁ LÁT cá 0 s¿ tài gtriiati00dllioig iasgiã0.0a0 a0 64 
ng 0 l1 1 c0 0dgcc0x201ảsxgbbaksodkectlkooksaisdzn 64 
TT nh LỄ L1 nuôi 0iatiagrlikiiádiiellasopkeesgaioeke 64 


nu lính 1: L1 cà enitieilndkaggiossghaaecoblesobRddkadaa 65 


xIH 


VI IE?j Ha lộ 4 SN UY N IY T00 0100000 1101007004100 00/) 11/1007, 017/007) 111707 117 65 
S5 (0) = 0 (Tác há nhá khu nha bá là 10xg 14x  labx13x6450351s.1150344g59 65 
đi li | Sh Di 5Í ác cucicibsbicichb 6 bong 6eb156165641664L2sk41631256 16030246503 x18. 66 
vo [đi =0 1 cv ba c6 xi c0 Bia G01 11x 0 is61 Lai 0xexex2 ke cassi 66 
NHÓM 18. GIỚI LUẬT & LẶP LẠI .............................------5- 66 
HT 0222220 ca. gối. ga . a‹Í-: 66 
An L0 T07 1x0 6áaaàit6il8i6kitUaeiiatidlaittbioesiidi G7 
NHÓM 19. BẮT ĐẦU TỪ “THAM” & TÓM LƯỢC .......... 69 
71/0) P8 SH TT TY TY TY NI TU TƯ VN TỰ TY NT 69 
1 7 lí LỄ 1x0 áseadiGosiliagtseaeidbdillsiianuakdtusltiabidgbudsdl 69 
li li! =7 LƠ TH ái 02ả461402046ii44ã2g01s6ãaás6a 69 
BẢNG VIẾT TẮTT....................... 2 ¿2E S+E+E+EEE£E£E£E£ESESEEEErkrkrerrsree 71 


CHÚ THÍCH......................- 2 se SE EEsE+ESES.EESEEeEEEESEESESsEEeEteersesessesssa 76 


XIV 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


NHÓM 1 
NHẬP KỶ AN CƯ MÙA MƯA 


1 (1) Tội Lỗi 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại tội lỗi. Hai đó là gì? Tội lỗi thuộc về 
kiếp này và tội lỗi thuộc về kiếp sau. 

(1) “Và cái gì là tội lỗi thuộc về (bị hậu quả trong) kiếp này? Ở đây, 
có người nhìn thấy rằng: khi vua chúa bắt được một kẻ cướp, một tội 
phạm, thì họ bắt người đó phải chịu nhiều hình phạt khác nhau: họ cho 
quất kẻ đó bằng roi da, đánh bằng cây, đánh bằng gậy; họ chặt tay, chặt 
chân, chặt tay và chân; họ xẻo tai, xẻo mũi, xẻo tai và mũi; họ bắt người 


33 é€ ÀÄ?33 &€ 


đó chịu hình phạt “nôi cháo”, “cạo đâu như vỏ sò”, “miệng Rahu” (La-hâu 


32 66 A23 66 


khẩu hình), “vòng lửa”, “tay bốc cháy”, “cứa đứt băng lưỡi lá cỏ”, “mặc 
quần áo bằng vỏ cây”, “hình phạt linh dương”, “lưỡi móc câu móc thịt, 
“cắt thịt thành đồng tiền”, “ngâm người trong nước tẩy (a-xíQ”.... và họ 
cho “tưới dầu sôi lên người”, rồi “cho chó nhai xé”, “đóng xiên thân sống 


trên cọc nhọn”, và “cắt đầu băng kiêm”.?!9 


“(Sau khi thấy như vậy) người đó nghĩ như vầy: “Khi những vua chúa 
bắt được một kẻ cướp ... : họ cho quất kẻ đó bằng roi da ... cắt đầu bằng 
kiếm”. Giờ nếu ta phạm vào tội lỗi trộm cướp như vậy, và nếu bị bắt, họ 
cũng xử tội lỗi ta bằng những hình phạt như vậy. Họ sẽ cho quất ta bằng 


roi da ... cắt đầu ta bằng kiếm." Do sợ tội lỗi thuộc về (bị hậu quả trong) 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


kiếp này, người đó không trộm cướp của cải của người khác.?!” Đây được 
gọi là tội lỗi thuộc về kiếp này. 

(2) “Và cái gì là tội lỗi thuộc về (bị hậu quả trong) kiếp sau? Ở đây có 
người biết suy xét (quán chiếu) như vây: 'Hành-động [hành vi thân; thân 
hành] sai trái có hậu quả xấu và khô đau?! trong kiếp sau; lời-nói [hành vi 
miệng; khâu hành] sai trái có hậu quả xấu và khô đau trong kiếp sau; tâm- 
ý [hành vi tâm; tâm hành] sai trái có hậu quả xấu và khổ đau trong kiếp 
sau. Giờ nếu ta dính vào hành-động, lời-nói, và tâm-ý sai trái, thì khi thân 
tan rã, sau khi chết, ta sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục!” Do sợ tội lỗi 
thuộc về (bị hậu quả trong) kiếp sau, người đó đẹp bỏ hành-động sai trái 
và tu dưỡng tu tập hành-động tốt thiện; đẹp bỏ lời-nói sai trái và tu tập lời- 
nói tốt thiện; đẹp bỏ tâm-ý sai trái và tu tập tâm-ý tốt thiện; người đó duy 
trì bản thân trong sự trong-sạch. Đây được gọi là tội lỗi thuộc kiếp sau. 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại tội lỗi như vậy. Do vậy, này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta biết sợ hãi những 
tội lỗi thuộc kiếp này; chúng ta biết sợ hãi những tội lỗi thuộc kiếp sau. 
Chúng ta luôn sợ hãi những tội lỗi và nhìn thấy sự hiểm-họa trong những 
tội lỗi.” Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản thân. Có thể 
mong đợi rằng một người biết sợ hãi những tội lỗi và nhìn thấy sự hiểm- 


họa trong những tội lỗi sẽ được hết khỏi tất cả những tội lỗi.” 


2 (2) Sự Chuyên-câần tu 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại sự chuyên-cần tu (tinh cần) khó thành 
tựu trong thế gian. Hai đó là gì? Sự chuyên-cần tu của người tại gia là 
người sống ở nhà vì mục đích để cúng dường [cho những tăng, ni] y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh, và sự chuyên- 
cần tu của người xuất gia là người đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành vì mục đích để từ bỏ tất cả mọi sự thu-nạp (sanh y). 


Đây là hai sự chuyên-cần tu khó thành tựu trong thế gian. 


«3 


“Này các Tỳ kheo, trong hai sự chuyên-cần tu này, sự chuyên-cần tu 
để từ bỏ tất cả mọi sự thu-nạp là bậc nhất.?!' Do vậy, này các Tỳ kheo, các 
thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ chuyên-cần tu để từ bỏ tất 
cả mọi sự thu-nạp.` Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản 


thân.” 


3 (3) Gây Ra Thống Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều gây ra sự thống khổ. Cái gì là hai điều 
đó? Ở đây, có người dính vào hành-động sai trái, không có hành-động tốt 
thiện; dính vào lời-nói sai trái, không có lời-nói tốt thiện; dính vào tâm-ý 
sai trái, không có tâm-ý tốt thiện. Người đó bị khổ sở [nghĩ rằng]: “Tôi đã 
dính hành-động sai trái”; người đó bị khổ sở: “Tôi không có hành-động tốt 
thiện”; người đó bị khổ sở [nghĩ răng]: “Tôi đã dính vào lời-nói sai trái”; 
người đó bị khổ sở: “Tôi đã không có lời-nói tốt thiện”; người đó bị khổ sở 
[nghĩ rằng]: “Tôi đã dính vào tâm-ý sai trái; người đó bị khổ sở [nghĩ 
rằng]: “Tôi không có tâm-ý tốt thiện”. Này các Tỳ kheo, đây là hai điều 


gây ra sự thông khô.”229 


4 (4) Không Gây Ra Thống Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều không gây ra sự thống khổ. Cái gì là 
hai điều đó? Ở đây, có người không dính vào hành-động sai trái, có hành- 
động tốt thiện; không dính vào lời-nói sai trái, có lời-nói tốt thiện; không 
dính vào tâm-ý sai trái, có tâm-ý tốt thiện. Người đó không bị khổ sở 
[nghĩ răng]: “Tôi không dính hành-động sai trái”; người đó không bị khô 
sở: “Tôi có hành-động tốt thiện”; người đó không bị khổ sở [nghĩ răng]: 
“Tôi không dính vào lời-nói sai trái; người đó không bị khổ sở: “Tôi có 
lời-nói tốt thiện”; người đó không bị khổ sở [nghĩ rằng]: “Tôi không dính 
vào tâm-ý sai trái”; người đó không bị khổ sở: “Tôi có tâm-ý tốt thiện". 


Này các Tỳ kheo, đây là hai điều không gây ra sự thống khổ.” 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


5 (5) Đã Biết 


“Này các Tỳ kheo, ta đã tự mình biết hai điều, đó là: (¡) sự không tự- 
mãn đối với những phẩm-hạnh thiện lành và (1) sự không biết mệt-mỏi 
trong sự chuyên-cân tu (tinh cần).?2! Ta đã chuyên-cần tu một cách không 
mệt-mỏi, [nhất nguyện]: “Quyết tâm. cho đù chỉ còn da, gân và xương, 
và cho dù thịt và máu khô cạn trên thân này, ta sẽ không lơi lỏng sự 
nỗ-lực chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể được chứng đắc bởi 
sức người, bởi sự nỗ-lực của con người, và bởi sự quyết-chí của con 
người.??? Chính bằng sự chuyên-chú như vậy mà ta đã đạ được sự giác- 
ngộ, này các Tỳ kheo; chính bằng sự chuyên-chú đó mà ta đã đạt được “sự 


an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc”.?2° 


“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy cũng như vậy, cũng chuyên-cần tu 
một cách không mệt-mỏi, [nhất nguyện]: Quyết tâm, cho dù chỉ còn da, 
gân và xương, và cho dù thịt và máu khô cạn trên thán này, ta sẽ không 
lơi lỏng sự nỗ-lực chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể được 
chứng đắc bởi sức người, bởi sự nỗ-lực của con người, và bởi sự quyết- 
chí của con người”, thì không bao lâu, ngay trong kiếp này, các thầy, 
băng trí-biết trực tiếp (tự trí), cũng sẽ chứng ngộ kết-cuộc vô thượng đó 
của đời sông tâm linh, mả vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi đã chứng nhập 
trong đó, các thấy sẽ an trú trong đó. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy 
nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ chuyên-cần tu một cách không 
mệt-mỏi, [nhất nguyện]: “Quyết tâm. cho dù chỉ còn da, gân và xương, 
và cho dù thịt và máu khô cạn trên thân này, ta sẽ không lơi lỏng sự 
nỗ-lực chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể được chứng đắc bởi 
sức người, bởi sự nỗ-lực của con người, và bởi sự quyết-chí của con 


người.` Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


6 (6) Gông Cùm 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều này. Hai đó là gì? Đó là sự suy ngẫm 


.Š 


về sự thỏa-thích trong những thứ có thể gông cùm (trói buộc) mình, và sự 
suy ngẫm về sự không còn mê-thích trong những thứ có thể gông cùm 
mình.?* 

“Một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, nghiền ngẫm) về sự thỏa- 
thích trong những thứ có thể gông cùm mình thì không dẹp bỏ tham, sân, 
si. Do không dẹp bỏ tham, sân, sĩ nên người đó không thoát khỏi sự (tái) 
sinh, sự già, sự chết; không thoát khỏi sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng (sâu, bi, khổ, ưu, não); là người không thoát khỏi sự 
khô, ta nói vậy. 


“Còn người sống biết suy ngẫm (nghĩ hoài, quán niệm, tâm niệm) về 
sự chán-bỏ trong những thứ có thể gông cùm mình thì dẹp bỏ tham, sân, 
si. Do đã dẹp bỏ tham, sân, si nên người đó thoát khỏi sự (tái) sinh, sự già, 
sự chết; thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt 
vọng: là người thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. Này các Tỳ kheo, có hai điều 


như vậy.” 


7 (7) Tối 


“Này các Tỳ kheo, có hai phâm chất tối. Hai đó là gì? Sự không biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức [lương tâm] và sự bất-chấp về mặt đạo đức. Đây là 
hai phâm chất tối.” 


ổ (8) Sáng 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất sáng. Hai đó là gì? Sự biết xấu- 
hồ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức.?2" Đây là hai phẩm 


chât sáng.” 


9 (9) Biết Hành Xứ 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất sáng này bảo vệ thế gian. Hai đó 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


là gì? Sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái. 
Nếu hai phẩm chất này không bảo vệ thế gian, thì ở đây đâu thấy có [sự 
kiềm-chế hay giới-hạnh gì] đối với mẹ, dì, mợ, hay vợ của những người 
thầy của mình và của những người đáng tôn trọng [khác].?2° Nếu vậy thì 
thế gian này đã trở thành vô luân hỗn độn, chẳng khác gì những bầy dê và 
cừu, gà và heo, chó và chó rừng. Nhưng bởi vì có hai phẩm chất sáng này 
bảo vệ thế gian, cho nên ở đây thấy có [sự kiềm-chế hay giới-hạnh gì] đối 
với mẹ, dì, mợ, hay vợ của những người thầy của mình và của những 


người đáng tôn trọng [khác]. ” 


10 (10) Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 


“Này các Tỳ kheo, có hai [kỳ] để nhập an cư Mùa Mưa (nhập hạ; kiết 
hạ).??7 Hai đó là gì? Kỳ sớm hơn và kỳ trễ hơn. Đây là hai [kỳ] để nhập an 
cư Mùa Mưa.” 


NHÓM 2 
NHỮNG VẤN ĐỀ GIỚI LUẬT 


11 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có hai năng lực này. Hai đó là gì? Năng lực suy- 


xét (quán chiếu) và năng lực tu-tập. 


(1) “Và cái gì là năng lực suy-xét? Ở đây, có người biết suy xét như 
vầy: “Hành-động sai trái xấu có hậu quả xấu” trong kiếp này và trong 
kiếp sau; lời-nói xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp sau; 
tâm- ý xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp sau. Sau khi đã 
suy xét như vậy, người đó dẹp bỏ hành-động xấu và tu tập hành-động tốt 
thiện; đẹp bỏ lời-nói xấu và tu tập lời-nói tốt thiện; đẹp bỏ tâm-ý xấu và tu 
tập tâm-ý tốt thiện; người đó duy trì bản thân trong sự trong-sạch. Đây 


được gọi là năng lực suy-xét. 


(2) “Và cái gì là năng lực tu-tập? Năng lực tu tập là năng lực của 
những học-nhân.?”? Nhờ dựa vào năng lực của một học-nhân, một người 
tu dẹp bỏ tham, sân, si. Sau khi dẹp bỏ tham, sân, s1, người đó không còn 
làm điều gì bất thiện; người đó không theo đuổi điều xấu ác. Đây được gọi 
là năng lực tu-tập. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai năng lực.” 


12 (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai năng lực này. Hai đó là gì? Năng lực suy- 
xét và năng lực tu-tập. 


(1) “Và cái gì là năng lực suy-xét? Ở đây, có người biết suy xét 
như vầy: “Hành-động sai trái xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và 
trong kiếp sau; lời-nói xấu có h ậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp 
sau; tâm- ý xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp sau.” Sau 
khi đã suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ hành-động xấu và tu tập hành- 
động tốt thiện; dẹp bỏ lời-nói xấu và tu tập lời-nói tốt thiện; dẹp bỏ 
tâm-ý xấu vả tu tập tâm-ý tốt thiện; người đó duy trì bản thân trong sự 


trong-sạch. Đây được gọi là năng lực suy-xét. 


(2) “Và cái gì là năng lực tu-tập? Ở đây, một Tỳ kheo tu tập chi giác- 
ngộ là sự chánh-niệm (niệm), [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly (ấn 
dật, lánh trần), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt những hiện-tượng 
(trạch pháp) ... chỉ giác-ngộ là sự nổ-ic (tính tấn)... chi giác-ngộ là sự 
hoan-hÿ ... chi giác-ngộ là sự fnh-lặng (khinh an) ... chi giác-ngộ là sự 
định-tâm ... chỉ giác-ngộ là sự buông-xả, dựa trên sự sống tách-ly, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Đây được 


gọi là năng lực tu tập. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai năng lực.” 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


1ö (3) 


“Này các Tỳ kheo, có hai năng lực này. Hai đó là gì? Năng lực suy- 


xét và năng lực tu-tập. 


(1) “Và cái gì là năng lực suy-xét? Ở đây, có người biết suy xét 
như vây: “Hành-động sai trái xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và 
trong kiếp sau; lời-nói xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp 
sau; tâm- ý xấu có hậu quả xấu trong kiếp này và trong kiếp sau.” Sau 
khi đã suy xét như vậy, người đó đẹp bỏ hành-động xấu và tu tập hành- 
động tốt thiện; dẹp bỏ lời-nói xấu và tu tập lời-nói tốt thiện; dẹp bỏ 
tâm-ý xấu và tu tập tâm-ý tốt thiện; người đó duy trì bản thân trong sự 


trong-sạch. Đây được gọi là năng lực suy-Xxét. 


(2) “Và cái gì là năng lực tu-tập? Ở đây, (¡) “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ 
(hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 

(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 
lạc). 

(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 


không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 


khiêt nhờ sự buông-xả. ` 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai năng lực.” 


14 (4) 
“Này các Tỳ kheo, Như Lai [Tathãgata] có hai loại sự chỉ dạy Giáo 


Pháp. Hai đó là gì? Đó là chỉ dạy một cách ngắn-gọn và và chỉ dạy một 


cách chi-tiết.° Như Lai có hai loại sự chỉ dạy Giáo Pháp như vậy.” 


15 (5) 

“Này các Tỳ kheo, đối với một “vấn đề thuộc về giới luật” nào đó,?! 
nếu một Tỳ kheo phạm lỗi và một Tỳ kheo khiến trách vị ấy cả hai đều 
không tự suy xét bản thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi rằng 
“vấn đề thuộc về giới luật” này sẽ dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một 
thời gian lâu, và các Tỳ kheo đó sẽ không thấy thoải mái. Nhưng nếu Tỳ 
kheo phạm lỗi và Tỳ kheo khiến trách vị ấy cả hai đều biết suy xét bản 
thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi rằng “vấn đề thuộc về giới 
luật" đó sẽ không dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một thời gian lâu, 
và các Tỳ kheo đó sẽ thấy thoải mái. 

(1) “Và làm cách nào vị Tỳ kheo đã phạm lỗi biết suy xét bản thân 
mình một cách thấu đáo? Ở đây, vị Tỳ kheo phạm lỗi biết suy xét như 
vầy: “Tôi (¡) đã làm một điều sai trái bất thiện bằng hành-động [thân].?? 
Tỳ kheo kia đã nhìn thấy tôi làm vậy. Nếu tôi không làm điều sai trái bất 
thiện đó thì thầy đó đã không nhìn thấy tôi làm vậy. Nhưng vì tôi đã làm 
điều sai trái bất thiện đó, nên thầy đó đã nhìn thấy tôi làm vậy. Khi thầy 
đó nhìn thấy tôi làm điều sai trái bất thiện đó, thầy đó thấy khó chịu (bất 
đồng). Do khó chịu, thầy đó đã thể hiện sự khó chịu đó với tôi. Do thầy đó 
thể hiện sự khó chịu đó với tôi, nên (1i) tôi thấy khó chịu. Do khó chịu, tôi 
đã (11) thông báo cho những người khác. Do vậy trong trường hợp này, tôi 
đã là người gây ra sự phạm tội, giỗng như một người lữ hành phạm tội 


trốn thuế nhập cảnh hàng hóa của mình vậy.°?33 Theo cách như vậy là Tỳ 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


kheo phạm lỗi biết suy xét thấu đáo về bản thân mình. 


(2) “Và làm cách nào vị Tỳ kheo khiến trách biết suy xét bản thân 
mình một cách thấu đáo? Ở đây, vị Tỳ kheo khiến trách suy xét như vầy: 
“Tỳ kheo này đã làm một điều sai trái bất thiện. Tôi đã nhìn thấy thầy ấy 
làm vậy. Nếu vị Tỳ kheo này không làm điều sai trái bất thiện đó, thì tôi 
đã không nhìn thấy thầy ấy làm vậy. Khi tôi nhìn thấy thầy ấy làm điều sai 
trái bất thiện đó, tôi (¡) thấy khó chịu. Do khó chịu, tôi (¡¡) đã thê hiện sự 
khó chịu đối với vị ấy.” Do tôi thể hiện sự khó chịu đối với thầy ấy, nên 
thầy ấy thấy khó chịu. Do khó chịu, thầy ấy đã thông báo cho những 
người khác. Như vậy trong trường hợp này tôi là người gây ra sự phạm 
tội, giỗng như một người lữ hành phạm tội trốn thuế nhập cảnh hàng hóa 
của mình.” Theo cách như vậy là Tỳ kheo khiên trách biết suy xét thấu đáo 
về bản thân mình. 

(3) “Này các Tỳ kheo, đối với một “vấn đề thuộc về giới luật” nào đó, 
một Tỳ kheo phạm lỗi và một Tỳ kheo khiển trách vị ấy, (¡) nếu cả hai đều 
không tự suy xét bản thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi rằng 
“vấn đề thuộc về giới luật” này sẽ dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một 
thời gian lâu, và các Tỳ kheo đó sẽ không thấy thoải mái. Nhưng, một Tỳ 
kheo phạm lỗi và Tỳ kheo khiến trách vị ẫy, (1) nếu cả hai đều biết Suy 
xét bản thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi rằng “vấn đề thuộc về 
giới luật đó sẽ không dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một thời gian 


lâu, và các Tỳ kheo đó sẽ thây thoải mái.” 


16 (6) 


Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thưa Thầy Cỗồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 


xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục?” 


«l1 


“Này bà-la-môn, đó là do hành vi trái với Giáo Pháp, hành vi không 
chân chính, nên có những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục.”? 


(2) “Nhưng, thưa Thầy Côồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời?” 


“Này bà-la-môn, đó là do hành vi đúng theo Giáo Pháp, hành vi chân 
chính, nên có những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, được 


tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đảm! Thật hay khéo, Thầy Cô-đàm! 
Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp bằng nhiều cách, cứ như Người đã 
dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị che giấu, chỉ 
đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người 
có mắt sáng nhìn thấy được hình sắc. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Côổ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong 
Thầy Cô-đàm ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ hôm nay cho 
đến hết đời.” 


170) 

Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussonï đến gặp và chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: 

(1) “Thưa Thầy Cô-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục?” 

“Này bà-la-môn, do có điều đã làm và có điều đã không làm, nên có 
những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh 


giới đày đọa, trong một nơi-đến xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


ngục. ” 


(2) “Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, tại sao có những chúng sinh ở đây 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời?” 


“Này bà-la-môn, do có điều đã làm và có điều đã không làm, nên có 
những chúng sinh ở đây khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 


một nơi-đên tôt lành, thậm chí trong một cõi trời”??5 


“Tôi không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời mà Thầy Cô- 
đàm mới nói ra một cách văn tắt như vậy nếu thầy không phân tách ý 
nghĩa đó một cách chỉ tiết. Sẽ tốt lành nếu Thầy Cô-đàm chỉ dạy cho tôi 
Giáo Pháp để tôi có thê hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời đó.” 


“Được rồi, này bà-la-môn, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng, ta sẽ 


é 


“Dạ, thưa thây”, bà-la-môn JãnussonT đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều 
này: 

“Ở đây, này bà-la-môn, (ï) có người đã làm những hành-động [hành 
vi thân] sai trái, không làm những hành-động tốt thiện; người đó có những 
lời-nói [hành vi miệng] sai trái, không có những lời-nói tốt thiện; người đó 
có những tâm-ý [hành vi tâm] sai trái, không có những tâm-ý tốt thiện. 
Chính do điều đã làm và điều đã không làm như vậy nên có những chúng 
sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Nhưng, (ii) có người đã làm những hành-động tốt thiện, không làm những 
hành-động sai trái; người đó có những lời-nói tốt thiện, không có những 
lời-nói sai trái; người đó có những tâm-ý tốt thiện, không có những tâm-ý 
sai trái. Chính do điều đã làm và điều đã không làm như vậy nên có những 
chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một 


nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! ... [giống đoạn cuối kinh 2:16 kế 
irên] ... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 


5 13 


hôm nay cho đến hết đời.” 


18 (8) 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với thầy ấy: 

(1) “Này Änanda, ta tuyên bố dứt khoát rằng, những hành-động sai 
trái, lời-nói sai trái, và tâm-ý saI trái là không được làm. 

“Thưa Thế Tôn, vì đức Thế Tôn đã tuyên bố dứt khoát rằng, những 
hành-động sai trái, lòi-nói sai trái, và tâm-ý sai trái là không được làm, 
con xin hỏi liệu có thể thấy trước sự nguy-hại nào nếu làm những điều 
đó?” 


“Này Ananda, ta đã tuyên bố dứt khoát rằng, những hành-động sai 
trái, lờI-nói sal trái, và tâm-ý sai trái là không được làm, bởi nếu làm 
những điều đó thì có thể thấy trước sự nguy-hại như vây: (ï) người ta sẽ 
chê chửi người đó; (ii) bậc trí hiền, sau khi điều tra, sẽ chỉ trích tây chay 
người đó; (ii) tin xấu về người đó sẽ lan rộng; (1v) người đó chết (với tâm 
còn) ngu-s1; và (v) khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 
trong địa ngục. Ta đã tuyên bố dứt khoát rằng, những hành-động sai trái, 
lời-nói sai trái, và tâm-ý sai trái là không được làm, bởi nếu làm những 
điều đó thì có thê thấy trước sự nguy-hại như vậy. 

(2) “Này Änanda, ta tuyên bố dứt khoát rằng, những hành-động tốt 
thiện, lời-nói tốt thiện, và tâm-ý tốt thiện là nên được làm. 

“Thưa Thế Tôn, vì đức Thế Tôn đã tuyên bố dứt khoát rằng, những 
hành-động tốt thiện, lời-nói tốt thiện, và tâm-ý tốt thiện là nên được làm, 
con xin hỏi liệu có thể thấy trước ích-lợi gì nếu làm những điều đó?” 

“Này Ananda, ta đã tuyên bố dứt khoát rằng, những hành-động tốt 
thiện, lời-nói tốt thiện, và tâm-ý tốt thiện là nên được làm, bởi nếu làm 


vậy thì có thê thấy trước ích-lợi như vây: (¡) người ta sẽ không chê chửi 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


người đó; (1) bậc trí hiền, sau khi điều tra, sẽ khen ngợi người đó; (11) tin 
tốt về người đó sẽ lan rộng: (iv) người đó chết (với tâm còn) không ngu- 
si; và (v) khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Ta đã tuyên bố dứt khoát 
rằng, những hành-động tốt thiện, lời-nói tốt thiện, và tâm-ý tốt thiện là nên 
được làm, bởi nếu làm những điều đó thì có thể thấy trước ích-lợi như 


vậy. 


19 (9) 


(1) “Này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ những điều bất thiện! Có thể dẹp 
bỏ những điều bắt thiện. Nếu sự dẹp bỏ những điều bắt thiện là không thể, 
thì ta đã không nói: “Này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ những điều bắt thiện!? 
Nhưng bởi vì có thể đẹp bỏ những điều bắt thiện, nên ta mới nói: “Này các 
Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ những điều bất thiện!” Nếu sự dẹp bỏ những điều bất 
thiện mà dẫn tới sự nguy-hại và sự khổ, thì ta đã không kêu các thầy dẹp 
bỏ chúng. Nhưng vì sự đẹp bỏ những điều bất thiện sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc, nên ta mới nói:”Này các Tỳ kheo, hãy đẹp bỏ những điều bát 
thiện!” 


(2) “Này các Tỳ kheo, hãy tu tập những điều lành! Có thê tu tập 
những điều thiện. Nếu sự tu tập những điều thiện lành là không thẻ, thì ta 
đã không nói: “Này các Tỳ kheo, hãy tu tập những điều thiện lành! 
Nhưng bởi vì có thể tu tập những điều thiện lành, nên ta mới nói: “Này các 
Tỳ kheo, hãy tu tập những điều thiện lành!” Nếu sự tu tập những điều 
thiện lành mà dẫn tới sự nguy-hại và sự khô, thì ta đã không kêu các thầy 
tu tập chúng. Nhưng bởi vì sự tu tập những điều thiện lành sẽ dẫn tới ích- 
lợi và hạnh-phúc, nên ta mới nói:”Này các Tỳ kheo, hãy tu tập những điều 
thiện lành!” 


20 (10) *” 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều dẫn tới sự sa sút và sự biên mắt của 


° 15 


Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp). Hai đó là gì? (1) Câu chữ bị trình bày sai 
lệch và ý nghĩa bị diễn dịch sai lạc.” (2) Khi câu chữ bị trình bày một 
cách sai lệch thì ý nghĩa bị diễn dịch một cách sai lạc. Đây là hai điều dẫn 
tới sự sa sút và sự biến mất của Giáo Pháp. 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều dẫn tới sự liên tục, sự không sa sút và 
sự không biến mắt của Giáo Pháp tốt lành. Hai đó là gì? (1) Câu chữ được 
trình bày hay khéo và ý nghĩa được diễn dịch hay khéo.??? (2) Khi câu chữ 
được trình bày một cách hay khéo thì ý nghĩa được diễn dịch một cách 
hay khéo. Đây là hai điều dẫn tới sự liên tục, sự không sa sút và sự không 
biến mất của Giáo Pháp tốt lành. 


NHÓM 3 
NGƯỜI NGU 


21 (I) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? (1) Người 
không nhìn thấy sự phạm tội của mình là một tội, và (1) người không chấp 
nhận sự phạm tội của người phạm tội đang thú nhận với mình, cho đúng 
theo Giáo Pháp. Đây là hai loại người ngu. 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? () Người 
nhìn thấy sự phạm tội của mình là một tội, và (1) người biết chấp nhận sự 
phạm tội của người phạm tội đang thú nhận với mình, cho đúng theo Giáo 
Pháp.” 


22 (2) 


“Này các Tỳ kheo, hai loại người này diễn dịch sai về Như Lai. Hai 
đó là gì? (1) Người đầy sân-hận chấp chứa sự thù ghét, và (ii) người đầy 
lòng-tin có được từ sự hiểu biết sai lầm (về Giáo Pháp, về Như Lai). Đây 


là hai loại người diễn dịch sai về Như Lai.”? 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


23 (3) 242 


“Này các Tỳ kheo, hai loại người này diễn dịch sai về Như Lai. Hai 
đó là gì? () Người giảng giải điều đã không được nói và thuyết bởi Như 
Lai thành điều đã được nói và thuyết bởi Như Lai, và (ii) người giảng giải 
điều đã được nói và thuyết bởi Như Lai thành điều đã không được nói và 
thuyết bởi Như Lai. Hai loại người này diễn dịch sai về Như Lai. 


“Này các Tỳ kheo, hai loại người này không diễn dịch sai về Như 
Lai. Hai đó là gì? () Người giảng giải điều đã không được nói và thuyết 
bởi Như Lai là điều đã không được nói và thuyết bởi Như Lai, và (ii) 
người giảng giải điều đã được nói và thuyết bởi Như Lai thành điều đã 
được nói và thuyết bởi Như Lai. Hai loại người này không diễn dịch sai về 
Như Lai.” 


24 4) 


“Này các Tỳ kheo, hai loại người này diễn dịch sai về Như Lai. Hai 
đó là gì? (¡) Người giảng giải một kinh (của Phật) cần có sự giảng giải 
(phân giải) thành như một kinh nghĩa đã rõ nghĩa rồi, và (ii) người giảng 
giải một kinh nghĩa đã rõ nghĩa thành như một kinh cần có sự giảng giải. 


Hai loại người này diễn dịch sai về Như Lai.”?° 


200) 


“Này các Tỳ kheo, hai loại người này không diễn dịch sai về Như 
Lai. Hai đó là gì? (¡) Người giảng giải một kinh (của Phật) cần có sự giảng 
giải như một kinh cần có sự giảng giải, và (ii) người giảng giải một kinh 
đã rõ nghĩa như một kinh đã rõ nghĩa. Hai loại người này không diễn dịch 
sai về Như Lai.” 


26 (6) 


° 17 


“Này các Tỳ kheo, đối với người có hành động che giấu (lén lút, giấu 
tay) thì có thể trông đợi một trong hai nơi-đến: địa ngục hoặc cõi súc 
sinh” 

“Đối với người làm gì cũng minh bạch không che giấu thì có thể 


trông đợi một trong hai nơi-đến: cõi những thiên thần hay cõi người.” 


37 (7) 245 


“Này các Tỳ kheo, đối với người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) 


thì có thê trông đợi một trong hai nơi-đên: địa ngục hoặc cõi súc sinh.” 


28 (8) 


“Này các Tỳ kheo, đối với người chấp giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến) thì có thể trông đợi một trong hai nơi-đến: cõi thiên thần hay cõi 
người.” 


29 (9) 


“Này các Tỳ kheo, đối với người bất lương (thất đức) thì có hai chỗ- 
chứa:?“5 địa ngục hay cõi súc sinh. Đối với người đức hạnh thì có hai chỗ- 


chứa: cõi những thiên thân và cõi người.” 


30 (10) 


“Này các Tỳ kheo, sau khi nhìn thấy hai ích lợi, ta đã lui về những 
nơi-ở xa lánh trong rừng và rừng sâu.” Hai đó là gì? (¡) Bản thân ta có sự 
an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này, và (ii) ta có lòng bi-mẫn 
đối với những chúng sinh sau này.# Sau khi nhìn thấy hai ích lợi như 


vậy, ta đã lui vê những nơi-ở xa lánh trong rừng và rừng sâu.” 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


31 (11) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều thuộc về trí-biết đích thực (minh).?9 
Hai đó là gì? (¡) Sự vắng-lặng (thiền định) và sự minh-sát (thiền quán). 
Khi sự văng-lặng được tu tập, người tu trải nghiệm ích lợi gì? (Đó là:) 
Tâm được tu tập (tức chỉ sự thiền-định). Khi tâm được tu tập, người tu trải 
nghiệm ích lợi gì? Tham-dục được loại bỏ. Khi sự minh-sát được tu tập, 
người tu trải nghiệm ích lợi gì? (Đó là:) Trí-tuệ được tu tập. Khi trí tuệ 


được tu tập, người tu trải nghiệm ích lợi gì? Sự vô-minh được loại bỏ.”Š9 


“Tâm mà bị ô nhiễm bởi tham-dục thì không được giải-thoát, và trí- 
tuệ mà bị ô nhiễm bởi sự vô-minh thì không được tu tập. Do vậy, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự phai biến của tham-dục thì có “sự giải-thoát của 
tâm”, và thông qua sự phai biến của vô-minh thì “sự giải-thoát của tâm 
nhờ trí-tuệ°.”251 


NHÓM 4 
CÓ TÂM GIỐNG NHAU 


32 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy cấp độ (lãnh địa, cảnh giới) 
của người xấu và cấp độ của người tốt. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, 
ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo trả lời. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và cái gì là cấp độ của người xấu? Người xấu là vô ơn và bất nghĩa. 
Người xấu thích sự vô ơn và bất nghĩa. Sự vô ơn và bất nghĩa hoàn toàn 
thuộc về cấp độ của người xấu. 

“Và cái gì là cấp độ của người tốt? Người tốt thì biết ơn và biết nghĩa. 
Người tốt thích sự biết hơn và biết nghĩa. Sự biết ơn và biết nghĩa hoàn 


toàn thuộc về câp độ của người tôt.” 


5 19 


23 (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta tuyên bố có hai người không ai có thể trả hết ơn 
nghĩa cho họ được. Hai đó là gì? Là cha và mẹ. 


“Cho dù một người có cõng mẹ trên vai này và cõng cha trên vai kia, 
và cứ cõng như vậy suốt một trăm năm, họ sống tới một trăm tuổi; và 
thậm chí một người có chăm sóc cha mẹ bằng cách sức dầu nóng, xoa 
bóp, tắm rửa, và kỳ cọ chân tay của họ, và thậm chí họ có đại tiện tiểu tiện 
ngay lúc đó—cho dù như vậy cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ mình, vẫn 
không trả hết ơn nghĩa đối với cha mẹ. Cho dù một người có lập cha mẹ 
thành chúa tế cai trị trái đất này, giàu có bảy báu, thì cũng chưa đủ gì đối 
với cha mẹ, vẫn không trả hết ơn nghĩa cho cha mẹ. Bởi vì sao? Vì cha mẹ 
là sự giúp đỡ to lớn đối với con cái; cha mẹ nuôi con lớn, cho con ăn, và 


chỉ cho con nhìn thấy thế gian. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu cha mẹ của ai thiếu niềm-tin (vào Tam 
Bảo), người đó khuyến khích, ôn định, và thiết lập họ trong niềm-tin; nếu 
cha mẹ của ai thiếu đức-hạnh, người đó khuyến khích, ốn định, và thiết 
lập họ trong giới-hạnh; nếu cha mẹ của ai là keo-kiệt, người đó khuyến 
khích, ôn định, và thiết lập họ trong tâm rộng lòng bố-thí; nếu cha mẹ của 
ai là vô-trí, người đó khuyến khích, ôn định, và thiết lập họ trong trí-tuệ— 
theo cách như vậy là người đó đã làm đủ đối với cha mẹ, đã trả hết ơn 


nghĩa đôi với cha mẹ, và đã trả nhiêu hơn đủ đôi với họ.”?°2 


34 (4) 


Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thầy Cô-đàm đã tuyên bố gì, Thầy Cô-đàm đã tuyên thuyết gì?” 


“Này bả-la-môn, ta tuyên bố một thuyết không-làm và một thuyết 


làm.”?9 


20 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


“Nhưng theo cách nào Thầy Cồ-đàm tuyên bố thuyết không-làm và 


thuyết làm?” 


“Ta tuyên bố sự không-làm đối với những hành-động, lời-nói, và 
tâm-ý [hành vi thân, miệng, và tâm] xấu sai trái; ta tuyên bố sự không-làm 
đối với nhiều loại phẩm-chất bắt thiện xấu ác. Ta tuyên bồ sự làm đối với 
những hành-động, lời-nói, và tâm-ý tốt; ta tuyên bố sự làm đối với nhiều 
loại phẩm-chất thiện lành. Chính theo cách như vậy, này bả-la-môn, ta đã 


tuyên bố thuyết không-làm và thuyết làm.” 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật hay khéo, thưa Thầy Cô- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như dựng 
đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt sáng 
nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cổ-đàm, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ 


con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuốỗi đời.” 


35 (4) 
Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, trong thế gian ai xứng đáng được cúng dường, và 


chỗ nào nên cúng dường (cho, tặng, dâng, cúng, bồ thí ...)? 


“Này gia chủ, trong thế gian có hai loại người đáng được cúng dường, 
đó là: bậc học nhân và bậc vô học nhân.?'* Đây là hai loại người trong thế 
gian đáng được cúng dường, và họ chính là chỗ nên cúng dường.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, vị 
Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Trong thế gian này bậc học nhân và vô học nhân 
Là chỗ những người thực hành hạnh bố-thí nên cúng dường; 


Họ chánh trực trong hành-động, lòi-nói và tâm-ý, 


«21 


Họ là ruộng phước cho những ai thực hành bồ-thí; 


Những gì cúng dường cho họ sẽ mang lại phước-quả lớn lao.” 


36 (5) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào 
lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất cũng đang sống ở thành Sãvatthĩ, trong Lâu 
Đài của mẹ của Migãra (Migäramãtä), trong Khu Vườn Phía Đông. Ở đó 
thầy Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!”255 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


“Này các đạo hữu, ta sẽ dạy cho các thầy về (¡) người bị gông-cùm ở 
bên trong và (ii) người bị gông-cùm ở bên ngoài.?"" Hãy lắng nghe và chú 
tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


(D “Và, này các đạo hữu, ai là người bị gông-cùm ở bên trong? Ở 
đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Patimokkha [Giới-luật Tỳ kheo |, có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều-luật đó. Khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong một cõi thiên thần. Sau khi hết 
kiếp ở cõi trời đó, người đó là người quay-lại (từ 1-7 kiếp: ở đây chỉ 
những bậc Nhập-lưu và Nhất-lai), người đó quay lại trạng thái hiện-hữu 
nảy. Đây được gọi là người còn bị gông-cùm ở bên trong (còn nội kiết sử), 


là một bậc Hữu-lai, người đó còn quay lại trạng thái hiện-hữu này.”Š7 


(II) “Và, này các đạo hữu, ai là người bị gông-cùm ở bên ngoài? Ở 
đây, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong 
Pãtimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, 
nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 


22 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều-luật đó. Sau khi đã 
chứng nhập trong một sự giải-thoát bình an của tâm, người đó an trú trong 
đó.?"® Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một cõi 
thiên thần. Sau khi hết kiếp ở cõi trời đó, người đó là người không quay- 
lại, người đó không quay lại trạng thái hiện-hữu này. Đây được gọi là 
người còn bị gông-cùm ở bên-ngoài (còn ngoại kiết sử), là một bậc Bắất- 


lai, người đó không còn quay lại trạng thái hiện-hữu này nữa.”? 


(II) “Lại nữa, này các đạo hữu, một Tỳ kheo là có giới-hạnh ... Sau 
khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu hành theo chúng. 
Người đó đang tu tập để dẫn đến sự không còn mê-thích với “những dục- 
lạc” [khoái-lạc giác quan], sự chán-bỏ đối với chúng, và sự chấm-dứt 
chúng (dục diệt). Người đó đang tu tập để dẫn tới sự không còn mê- 
thích với “những trạng thái hiện-hữu”, sự chán-bỏ đối với chúng, và sự 
chấm-dứt chúng (hữu diệt).?"!' Người đó đang tu tập để dẫn đến sự tiêu- 
diệt dục-vọng (ái diệt). Người đó đang tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt 
tham-dục (tham diệt).?2 Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một cõi thiên thần. Sau khi hết kiếp ở cõi trời đó, người đó 
không quay trở lại trạng thái hiện-hữu này nữa. Đây được gọi là một 
người bị gông-cùm ở bên ngoài, là một bậc Bắt-lai, người đó không còn 


quay lại trạng thái hiện-hữu này nữa.”?3 


Rồi một số thiên thần có-tâm giống-nhau (đồng tâm)?“ đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở chỗ Lâu Đài của mẹ của Migaära, trong Khu 
Vườn Phía Đông, Ngài Xá-lợi-phất đang dạy cho các Tỳ kheo về người bị 
gông-cùm ở bên trong và người bị gông-cùm ở bên ngoài. Hội chúng ở đó 
đang phấn khởi. Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn đến gặp Ngài 
Xá-lợi-phất vì lòng bi-mẫn.”?° Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 


Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế 
Tôn biến mất khỏi Khu Vườn Jeta và hiện ra ở Lâu Đài của mẹ của 
Migäramätã, trong Khu Vườn Phía Đông, ngay trước mặt thầy Xá-lợi- 
phất. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngôi đã được dọn. Thầy Xá-lợi-phất 


„23 


kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với 
thầy Xá-lợi-phất: 

“Này Xá-lợi-phất, mới đây có một số thiên thần có-tâm giống-nhau 
đã đến gặp ta, kính lễ, đứng qua một bên, và thưa với ta rằng: “Thưa Thế 
Tôn, ở chỗ Lâu Đài của mẹ của Migãra, trong Khu Vườn Phía Đông, Ngài 
Xá-lợi-phất đang dạy cho các Tỳ kheo về người bị gông-cùm ở bên trong 
và người bị gông-cùm ở bên ngoài. Hội chúng ở đó đang phần khởi. Thưa 
Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn đến gặp Ngài Xá-lợi-phất vì lòng 


bi-mãn.” 


“Những thiên thần đó—mặc dù họ có đến mười, hai mươi, ba mươi, 
bốn mươi, năm mươi, hay sáu mươi—cùng đứng trong một chỗ nhỏ xíu 
bằng đầu mũi kim mà không chen lấn nhau. Này Xá-lợi-phất, có thê thầy 
nghĩ rằng: “Chắc chắn rồi, chính ở đó (cõi thiên thần) những thiên thần đó 
đã tu tập tâm mình theo một cách đề cho họ bây giờ, mặc dù có đến mười 
... hay sáu mươi, vẫn đứng được trong một chỗ nhỏ xíu bằng đầu mũi kim 
mà không chen lắn nhau." Nhưng thầy không nên nghĩ như vậy. Thay vì 
vậy, chính ở đây (cõi người) những thiên thần đã tu tập tâm mình theo một 
cách để cho họ bây giờ, mặc dù có đến mười ... hay sáu mươi, vẫn đứng 
được trong một chỗ nhỏ xíu bằng đầu mũi kim mà không chen lấn 
nhau.”?96 

“Bởi vậy, này Xá-lợi-phất, các thầy nên tu tập bản thân như vậy: 
“Chúng ta sẽ có các căn cảm-nhận bình-an và những cái tâm bình-an.°?5 
Chính theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản thân. Khi các thầy có 
được các cưn cảm-nhận bình an và những cái tâm bình an, thì hành-động 
các thầy sẽ bình an, lời-nói các thầy sẽ bình an, tâm-ý các thầy sẽ bình an. 
[Luôn nghĩ rằng:] 'Chúng ta sẽ chỉ có sự phụng sự bình an cho những Tỳ 
kheo đồng đạo của chúng ta'. Này Xá-lợi-phất, chính theo cách như vậy 
các thầy nên tu tập bản thân. Này Xá-lợi-phất, những du sĩ ngoại đạo sẽ bị 
thiệt thòi khi không nghe được bài thuyết giảng Giáo Pháp này.” 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


37 (6) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkac- 
cãna] đang sống ở Varanã, bên bờ Hồ Kaddama. Lúc đó bà-la-môn tên 
Äramadanda đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên và chào hỏi qua lại. Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói 
với thầy ấy: 

(1) “Thầy Ca-chiên-diên [Kaccäna], tại sao những người giai cấp 
chiến-sĩ [khattiya] tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, những bà- 
la-môn tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh đấu với 


những gia chủ?” 


“Này bà-la-môn, đó là do sự cố chấp theo tham-dục khoái-lạc giác 
quan (dục chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào chúng], 
sự ám muội [bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng],”Š cho nên những 
người giai cấp chiến-sĩ tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, 
những bà-la-môn tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh 
đấu với những gia chủ.” 

(2) “Thầy Ca-chiên-diên, vậy tại sao những tu sĩ tranh đấu với những 
tu sĩ?” 

“Này bà-la-môn, riêng những tu sĩ (sa-môn) thì do sự cô chấp theo 
tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến chấp), do sự trói buộc [theo 
chúng], sự dính chặt [vào chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự nắm chặt 
[theo chúng], cho nên những tu sĩ tranh đấu với những tu sĩ.” 

“Thầy Ca-chiên-diên, vậy có ai trong thế gian đã vượt qua sự cố chấp 
theo tham-dục khoái-lạc giác quan (dục chấp) ... vượt qua sự cố chấp theo 
tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến chấp)... đó hay không?” 

“Có.” 

“Đó là a1?” 

“Này bà-la-môn, có một vùng thành thị ở phía đông được gọi là thành 
Sãvatthï (Xá-vệ). Ở đó có một bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác 


5 25 


đang sống ở đó. Bậc Thế Tôn đó đã vượt qua (1) sự cố chấp theo tham- 
dục khoái-lạc giác quan (dục chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính 
chặt [vào chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự năm chặt [theo chúng]; và 
bậc ấy cũng đã vượt qua (2) sự cô chấp theo tham-dục những quan-điểm 
này nọ (kiến chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào 


chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự năm chặt [theo chúng].” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại y áo trên một vai, chân phải quỳ gối xuống đất, chấp tay kính lễ về 
hướng đông nơi có đức Thế Tôn, và cảm hứng thốt ra những lời này ba 
lần: “Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! (ba lần). 
Thực vậy, đức Thế Tôn đã vượt qua (1) sự cố chấp theo tham-dục khoái- 
lạc giác quan (dục chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào 
chúng], sự ám muội [bởi chúng], sự năm chặt [theo chúng]; và bậc ẫy 
cũng đã vượt qua (2) sự cô chấp theo tham-dục những quan-điểm này nọ 
(kiến chấp), do sự trói buộc [theo chúng], sự dính chặt [vào chúng], sự ám 


muội [bởi chúng], sự nắm chặt [theo chúng].” 


“Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên-diên! Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên- 
diên! Thầy Ca-chiên-diên đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như 
dựng đứng lại những thứ bị chúi đầu, khai mở những gì bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy các thứ. Thầy Ca-chiên-diên, giờ con xin quy y nương 
tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoản các Tỳ kheo. 
Mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay 


cho đên cuôi đời.” 


38 Ứ) 


Trong một lần có Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkaccãna] đang sống 
ở Madhuräa trong Khu Rừng Gunda. Lúc đó bà-la-môn tên Kandaräyana 
đã đến gặp và chào hỏi qua lại với thầy Đại Ca-chiên-diên. Sau khi họ 


xong phân chảo hỏi thân thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với thây 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 
Ấy: 

“Thầy Đại Ca-chiên-diên, tôi nghe nói: “Tu sĩ (sa-môn) Ca-chiên-diên 
không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, 
đã qua tuôi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng không đứng dậy 
chảo họ hay nhường chỗ ngồi cho họ.” Điều này đúng là thật, vì Thầy Đại 
Ca-chiên-diên không kính lễ những bà-la-môn già, nhiều tuổi, đã gánh 
nặng năm tháng, đã qua tuổi xế chiều, đang ở giai đoạn cuối đời; cũng 
không đứng dậy chào họ hay nhường chỗ ngồi cho họ. Thầy Đại Ca- 


››269 


chiên-diên, như vậy là không phải phép. 


“Này bà-la-môn, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, sau khi 
đã biết và thấy, đã tuyên thuyết về tuổi già và tuổi trẻ. Mặc dù một người 
đã già lão—tám mươi, chín mươi, hay một trăm tuôổi—nhưng nếu ông ta 


]”° vẫn sông trong 


vẫn ham hưởng những dục-lạc [khoái-lạc giác quan 
dục-lạc, vẫn cháy trong cơn sốt tìm dục-lạc, vẫn tiêu lao trong những ý 
nghĩ dục-lạc, vẫn hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được tính như 
một bô lão ngu s1 [như con nít]. Nhưng một người dù còn trẻ măng, một 
thanh niên tóc đen, còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời thanh xuân 
của cuộc đời, nếu (biết) không ham hưởng những dục-lạc, không sống 
trong dục-lạc, không cháy trong cơn sốt tìm dục-lạc, không tiêu hao trong 
những ý nghĩ dục-lạc, không hăng hái tìm cầu dục-lạc, thì người đó được 


tính như một trưởng lão khôn trí.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kandaräyana đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, xếp lại y áo trên một vai, gập đầu xuống đất trước chân các 
Tỳ kheo trẻ để xá lạy, [và thưa]: “Các thầy chính là bậc trưởng lão đang 
trong giai đoạn trưởng lão; còn chúng con chỉ là con nít vẫn đang trong 
giai đoạn con nít.” 

“Thật hay khéo, Thầy Ca-chiên-diên! ... [nh đoạn cuối kinh 2:37 ở 
trên] ... Mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã 


quy y từ nay đến cuối đời.” 


«27 


39 (8) 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi phường trộm cướp mà mạnh, nhà vua bị 
yếu đi. Lúc đó nhà vua không dễ đi vô hay đi ra [kinh thành], hay đi tham 
quan những tỉnh ly bên ngoài. Lúc đó những bà-la-môn và những gia chủ 
không dễ đi vô hay đi ra [phó thị và làng xã của họ], hay đi làm ăn ở bên 
ngoài. 

“Cũng giống như vậy, khi những Tỳ kheo ác mà mạnh, những Tỳ 
kheo thiện hạnh bị yếu đi. Lúc đó những Tỳ kheo thiện hạnh ngồi im lặng 


giữa Tăng đoàn,””! hay họ rút lui vẽ”? 


những tỉnh ly bên ngoài. Tình trạng 
này dẫn tới sự nguy hại của nhiều người, sự bất hạnh của nhiều người, dẫn 
tỚI Sự Suy SỤụp, sự nguy hại, và sự khổ đau của nhiều người, của những 
thiên thần và loài người. 

(2) “Này các Tỳ kheo, khi nhà vua mà mạnh, những phường trộm 
cướp yếu đi. Lúc đó nhà vua dễ dàng đi vào và đi ra [kinh thành], và đi 
tham quan những tỉnh ly bên ngoài. Lúc đó những bà-la-môn và những gia 
chủ dễ dàng đi vào và đi ra [phố thị và làng xã của họ], và đi làm ăn bên 
ngoài. 

“Cũng giống như vậy, khi những Tỳ kheo thiện hạnh mà mạnh, 
những Tỳ kheo ác yếu đi. Lúc đó những Tỳ kheo ác ngồi im lặng giữa 
Tăng đoàn, hay họ bỏ đi tới những vùng khác.” Tình trạng này dẫn tới 
phúc lợi của nhiều người, hạnh phúc của nhiều người, dẫn tới sự tốt lành, 
phúc lợi, và hạnh phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài 


người.” 


40 (9) 274 


“Này các Tỳ kheo, ta không khen ngợi sự thực hành sai lạc của hai 
[loại người]: người tại gia và người xuất gia. Dù là tại gia hay xuất gia, 
nếu đang thực hành một cách sai lạc, thì do sự thực hành sai lạc đó họ 


không đạt tới đường lối chân thực, Giáo Pháp thiện lành.?”Š 


28 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


“Này các Tỳ kheo, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của hai [loại 
người]; tại gia và xuất gia. Dù là tại gia hay xuất gia, nếu đang thực hành 
một cách đúng đắn, thì do sự thực hành đúng đắn đó họ sẽ đạt tới đường 
lối chân thực, Giáo Pháp thiện lành.” 


41 (10) 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào bỏ đi ý nghĩa và Giáo Pháp 
bằng [phương tiện] những bài kinh được tiếp thu một cách tôi tệ mà 
những câu chữ của chúng có bề-ngoài [giống với lời kinh thật]?”° là họ 
đang làm vì sự nguy hại của nhiều người, sự bất hạnh của nhiều người, vì 
sự lụn bại, sự nguy hại và sự khổ đau của nhiều người, của những thiên 
thần và loài người. Những Tỳ kheo này tạo nhiều thất-phước (tốn phước) 
và làm cho Giáo Pháp tốt lành (thiện Pháp) biến mắt. 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào (hiểu, thuận) đúng theo ý 
nghĩa và Giáo Pháp bằng những bài kinh được tiếp thu một cách hay khéo 
mà những câu chữ của nó không phải [chỉ là] bề-ngoài”” là họ đang làm 
vì phúc lợi của nhiều người, hạnh phúc của nhiều người, vì tốt lành, phúc 
lợi và hạnh phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài người. 


Những Tỳ kheo này tạo nhiều phước-đức và bảo trì Giáo Pháp tốt lành. 


NHÓM 5 
(CÁC LOẠI) HỘI CHÚNG 


42 () 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này (hội tăng, đoàn tăng, 
hội mi, đoàn m). Hai đó là gì? Hội chúng nông cạn và hội chúng sâu sắc. 

(1) “Và cái gì là hội chúng nông cạn? Đó là hội chúng trong đó các 
Tỳ kheo là bât ồn, ta đây, vô ích, nói nhiêu, nhiêu chuyện, tâm niệm mờ 


rối (thất niệm, thiếu chánh niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác), không 


«29 


tập-trung (thất định), với những cái tâm lăng xăng, với các căn cảm-nhận 


lơi lỏng: đây được gọi là hội chúng nông cạn. 


(2) “Và cái gì là hội chúng sâu sắc? Hội chúng trong đó các Tỳ kheo 
không bất ồn, ta đây, vô ích, nói nhiều, hay nhiều chuyện, mà có sự chánh- 
niệm được thiết lập, thường rõ-biết, tập-trung (đạt định), với những cái 
tâm hợp nhất, và với các căn cảm-nhận được kiềm chế: đây được gọi là 
hội chúng sâu sắc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại đó, hội 


chúng sâu sắc là tôt nhât.”?73 


45 (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
bị chia rẽ và hội chúng hòa hợp. 

(1) “Và cái gì là hội chúng bị chia rẽ? Hội chúng trong đó các Tỳ 
kheo hay tranh luận và cãi vả và rơi vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt 
lẫn nhau bằng những lời lẽ xiên xỏ: đó được gọi là hội chúng bị chia rẽ.?”? 

(2) “Và cái gì là hội chúng hòa hợp? Hội chúng trong đó các Tỳ kheo 
sống trong sự hòa đồng, một cách hòa hợp, không có những tranh chấp, 
hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân 
từ: đó được gọi là hội chúng hòa hợp. 

“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại đó, hội 
chúng hòa hợp là tốt nhất.” 


44 (3) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
những người thấp kém và hội chúng những người ưu việt. 

(1) “Và cái gì là hội chúng những người thấp kém? Ở đây, trong loại 


hội chúng này, những Tỳ kheo trưởng lão sống xa hoa (thụ hưởng) và lơi 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


lỏng, những người lãnh đạo (thượng tọa) thì tụt lùi (không tu tiến), đẹp bỏ 
bồn phận sống sống tách-ly lánh trần; họ không phát khởi sự nỗ-lực (tinh 
tấn) để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa 
thành tựu được, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. Những 
người kế tục sau đó noi gương làm theo họ.??° Rồi tới phiên những người 
sau cũng trở nên sống xa hoa và lơi lỏng; những người lãnh đạo cũng tụt 
lùi, dẹp bỏ bổn phận sống tách-ly lánh trần; những người sau cũng không 
phát khởi sự nỗ-lực để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu 
những điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ những điều chưa chứng 
ngộ được. Đây được gọi là hội chúng những người thấp kém. 


(2) “Và cái gì là hội chúng những người ưu việt? Ở đây, trong loại 
hội chúng này, những Tỳ kheo trưởng lão không sông xa hoa và lơi lỏng, 
nhưng đẹp bỏ sự tụt lùi, và dẫn đầu về sự sống tách-ly lánh trần; họ phát 
khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành 
tựu những điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ những điều chưa 
chứng ngộ được. [Những người] thế hệ kế tiếp noi gương làm theo họ. Họ 
cũng không sông xa hoa và lơi lỏng, nhưng đẹp bỏ sự tụt lùi, và cũng dẫn 
đầu về sự sống tách-ly lánh trần; họ cũng phát khởi sự nỗ-lực để đạt tới 
những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa thành tựu được, 
để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. Đây được gọi là hội 
chúng những ưu vIỆt. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại đó, hội 


chúng những người ưu việt là tốt nhất.”28! 


45 (4) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
những người không thánh thiện và hội chúng những người thánh thiện. 

(1) “Và cái gì là hội chúng những người không thánh thiện? Hội 
chúng trong đó các Tỳ kheo không hiểu được (bốn Diệu Đề) đúng như 
chúng thực là: “Đây là khổ; đây là nguồn-gốc khổ; đây là sự chấm-dứt 


s31 


khổ; đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”: đây được gọi là hội 
chúng những người không thánh thiện. 


(2) “Và cái gì là hội chúng những người thánh thiện? Hội chúng trong 
đó các Tỳ kheo hiểu được (bốn Diệu Đế) đúng như chúng thực là: “Đây là 
khổ; đây là nguồn-gốc khổ; đây là sự chấm-dứt khổ; đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ”: đây được gọi là hội chúng những người thánh 


thiện.282 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
này, hội chúng những người thánh thiện là tốt nhất.” 


46 (5) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
những người như cặn bã của Tăng đoàn và hội chúng những người như 


phần kem sữa (tinh hoa, tốt nhất) của Tăng đoàn. 


(1) “Và cái gì là hội chúng những người như cặn bã của Tăng đoàn? 
Hội chúng có những Tỳ kheo đã bước vào đường sai trái do bị xúc tác bởi 
tham, sân, s1, hay sự sợ-hãi thì được gọi là hội chúng những người cặn bã 


của Tăng đoàn.?3° 


(2) “Và cái gì là hội chúng những người như phần kem sữa của Tăng 
đoàn? Hội chúng có những Tỳ kheo không dính vào đường sai trái do bị 
xúc tác bởi tham, sân, sĩ hay sự sợ-hãi thì được gọi là hội chúng những 
người như phần kem sữa của Tăng đoàn. 

“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
này, hội chúng những người như phần kem sữa của Tăng đoản là tốt 
nhât.” 


47 (6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 


32 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


được huân luyện chỉ băng cách nói khoa trương vô ích, không băng cách 
chât vân, và hội chúng được huân luyện băng cách chât vân, không chỉ 
băng cách nói khoa trương vô ích.” 


(1) “Và cái gì là hội chúng được huấn luyện chỉ bằng cách nói khoa 
trương vô ích, không bằng cách chất vấn? Ở đây, trong loại hội chúng 
này: (z) khi những bài thuyết giảng (kinh) được nói bởi Như Lai là sâu 
sắc, sâu sắc về ý nghĩa, vượt trên (xuất) thế gian, liên hệ đến tính-không, 
đang được tụng giảng, thì họ sẽ không muốn lắng nghe chúng, không lóng 
tai nghe chúng, và cũng không áp dụng tâm để hiểu chúng: và họ không 
cho rằng những giáo lý đó nên cần được học hiểu và năm vững. () 
Nhưng khi những bài thuyết giảng chỉ là những bài thi ca của các thi sĩ, 
với câu chữ mỹ miều, được sáng tạo bởi người những người ngoài đạo, 
được nói ra bởi đệ tử [của họ], đang được ngâm đọc, thì họ lại muốn lắng 
nghe chúng, lóng tai nghe chúng, và áp dụng tâm để hiểu chúng, và họ 
cho răng những giáo lý đó mới cần được học hiểu và nắm vững.?®Š Và sau 
khi nghe học những giáo lý như vậy, họ không biết chất vấn lẫn nhau đề 
xem xét chúng một cách thấu suốt, [họ không đối chất]: 'Làm sao có điều 
này? Ý nghĩa của điều này là gì? Họ không nói-ra [với những người 
khác] điều (mình) còn lờ mờ và không làm sáng tỏ điều (họ) còn chưa rõ, 
không giúp giải tỏa sự nghi ngờ của họ về những vấn đề còn làm họ nghi 
ngờ. Đây được gọi là hội chúng được huấn luyện chỉ bằng cách nói khoa 


trương vô ích, không băng cách chât vân. 


(2) “Và cái gì là hội chúng được huấn luyện bằng cách chất vấn, 
không chỉ bằng cách nói khoa trương vô ích? Ở đây, trong loại hội chúng 
này, (z) khi những bài thuyết giảng chỉ là những bài thi ca của các thi sĩ, 
với câu chữ mỹ miều, được sáng tạo bởi người những người ngoài đạo, 
được nói ra bởi những đệ tử [của họ], đang được ngâm đọc, thì họ không 
muốn lăng nghe chúng, không lóng tai nghe chúng, và không áp dụng tâm 
để hiểu chúng, và họ không cho rằng những giáo lý đó cần được học hiểu 
và năm vững. () Nhưng khi những bài thuyết giảng được nói bởi Như Lai 


là sâu sắc, sâu sắc vê ý nghĩa, vượt trên thê gian, liên hệ đên tính-không, 


«33 


đang được tụng giảng thì họ muốn lắng nghe chúng, lóng tai nghe chúng, 
và áp dụng tâm để hiểu chúng: và họ cho rằng những giáo lý đó mới cần 
được học hiểu và nắm vững. Và sau nghe học những giáo lý như vậy, họ 
biết chất vấn lẫn nhau hay xem xét chúng một cách thấu suốt, [họ biết đối 
chất]: 'Làm sao có điều này? Ý nghĩa của điều này là gì?? Họ biết nói-ra 
[với những người khác] điều (mình) còn lờ mờ và biết làm sáng tỏ điều 
(họ) còn chưa rõ, biết giúp giải tỏa sự nghi ngờ của họ về những vấn đề 
còn làm họ nghi ngờ. Đây được gọi là hội chúng được huấn luyện bằng 


cách chât vân, không chỉ băng cách nói khoa trương vô ích. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
nảy, hội chúng được huấn luyện bằng cách chất vấn, không chỉ bằng cách 


nói khoa trương vô ích, là tốt nhất.” 


46 (7) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
quý trọng những thứ thế tục, không quý trọng thiện Pháp (Giáo Pháp tốt 
lành), và hội chúng quý trọng thiện Pháp, không quý trọng những thứ thế 


tục 286 


(1) “Và cái gì là hội chúng quý trọng những thứ thế tục, không quý 
trọng thiện Pháp? Ở đây, trong loại hội chúng này, những Tỳ kheo nói lời 
khen ngợi lẫn nhau trước mặt những người tại gia mặc áo trắng, kiểu như: 
“Tỳ kheo này đã được giải-thoát về cả hai phương diện; Tỳ kheo kia đã 
được giải thoát nhờ trí-tuệ; Tỳ kheo nọ là một thân-chứng; Tỳ kheo đó đã 
chứng đắc cách-nhìn (chánh kiến); Tỳ kheo nọ được giải-thoát nhờ niềm- 
tin (tín); Tỳ kheo kia là người tu theo Giáo Pháp (căn tín); Tỳ kheo này là 
người tu theo niềm-tin (căn tín); Tỳ kheo kia là có giới-hạnh và có tính 
cách thiện; còn Tỳ kheo nọ thì thiếu giới-hạnh và có tính cách xấu. '?#” Rồi 
họ nhận lây vật phẩm lợi lộc, họ hưởng dụng chúng trong khi (tâm trí) bị 
trói buộc theo chúng, say mê chúng, bị cuốn hút vào chúng một cách mù 


quáng, không nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, không hiểu được sự 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


thoát-khỏi chúng. Đây được gọi là hội chúng chỉ quý trọng những thứ thế 
tục, không quý trọng thiện Pháp. 


(2) “Và cái gì là hội chúng quý trọng thiện Pháp, không quý trọng 
những thứ thế tục? Ở đây, trong loại hội chúng này, những Tỳ kheo không 
nói lời khen ngợi lẫn nhau trước mặt những người tại gia mặc áo trắng, 
kiểu như: “Tỳ kheo này đã được giải-thoát cả hai phương diện ... còn Tỳ 
kheo nọ thì thiếu giới-hạnh và có tính cách xấu." Họ có nhận vật phẩm 
cúng dường, họ hưởng dụng chúng trong khi (tâm trí) không bị trói buộc 
theo chúng, không say mê chúng, không bị cuốn hút vào chúng một cách 
mù quáng, họ nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu được sự thoát-khỏi 
chúng. Đây được gọi là hội chúng chỉ quý trọng thiện Pháp, không quý 
trọng những thứ thế tục. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
này, hội chúng quý trọng thiện Pháp là tốt nhất.” 


49 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
bất chánh và hội chúng chân chánh. 


(1) “Và cái gì là hội chúng bất chánh? Ở đây, trong hội chúng này, 
những điều-luật trái với Giáo Pháp thì được ban hành và những điều-luật 
đúng theo Giáo Pháp thì không được ban hành. Những điều-luật trái với 
Giới Luật thì được ban hành và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì 
không được ban hành. Những điều-luật trái với Giáo Pháp được giảng giải 
và những điều-luật đúng theo Giáo Pháp thì không được giảng giải. 
Những điều-luật trái với Giới Luật được giảng giải và những điều-luật 
đúng theo Giới Luật thì không được giảng giải. Đây là hội chúng bất 
chánh. Bởi vì nó là không chân chánh cho nên” trong hội chúng đó 
những điều-luật trái với Giáo Pháp thì được ban hành ... và những điều- 


luật đúng theo Giới Luật thì không được giảng giải. 


(2) “Và cái gì là hội chúng chân chánh? Ở đây, trong hội chúng này, 


.35 


những điều-luật trái với Giáo Pháp thì không được ban hành và những 
điều-luật đúng theo Giáo Pháp thì được ban hành. Những điều-luật trái với 
Giới Luật thì không được ban hành và những điều-luật đúng theo Giới 
Luật thì được ban hành. Những điều-luật trái với Giáo Pháp không được 
giảng giải và những điều-luật đúng theo Giáo Pháp thì được giảng giải. 
Những điều-luật trái với Giới Luật không được giảng giải và những điều- 
luật đúng theo Giới Luật thì được giảng giải. Đây là hội chúng chân 
chánh. Bởi vì nó là chân chánh cho nên trong hội chúng đó những điều- 
luật trái với Giáo Pháp thì không được ban hành ... và những điều-luật 
đúng theo Giới Luật thì được giảng giải. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 


này, hội chúng chân chánh là tốt nhất.” 


50 (9) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
làm trái Giáo Pháp và hội chúng làm đúng theo Giáo Pháp ... [ép fục nội 
dung giống như kinh 2:49 kế trên] ... 

“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
này, hội chúng làm đúng theo Giáo Pháp là tốt nhất.” 


D1 (10) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội 
chúng nói phi Giáo Pháp và hội chúng nói Giáo Pháp. 

(1) “Và cái gì là hội chúng nói phi Giáo Pháp (như vô kỷ luật)? Ở 
đây, trong loại hội chúng này các Tỳ kheo khởi sự một “vẫn đề thuộc 
về giới luật”,?°° một người có thê (làm, nói) hợp với Giáo Pháp hoặc trái 
với Giáo Pháp. - Sau khi đã khởi sự vấn đề đó, họ không khuyên bảo 
lẫn nhau và không muốn mình được khuyên bảo bởi người khác; họ 


không cân nhăc kỹ lưỡng và không muôn có sự cân nhăc kỹ lưỡng. Do 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


thiếu sức mạnh là sự khuyên bảo và sức mạnh là sự cân nhắc kỹ lưỡng, 
do không muốn từ bỏ ý kiến của mình, cho nên họ càng nắm giữ một 
cách sai lạc “vẫn đề thuộc về giới luật” đó một cách cứng chặt hơn nữa, 
và càng có chấp theo lập trường của mình, họ cứ tuyên bố: “Chỉ điều 
này đúng; mọi điều khác là sai." Đây được gọi là hội chúng nói phi 
Giáo Pháp. 

(2) “Và cái gì là hội chúng nói Giáo Pháp? Ở đây, trong loại hội 
chúng này, các Tỳ kheo khởi sự một “vẫn đề thuộc về giới luật”, một 
người có thê (làm, nói) hợp với Giáo Pháp hoặc trái với Giáo Pháp. - 
Sau khi đã khởi sự vấn đề đó, họ khuyên bảo lẫn nhau và để cho mình 
được khuyên bảo bởi người khác; họ cân nhắc kỹ lưỡng và muốn có sự 
cân nhắc kỹ lưỡng. Do có được sức mạnh là sự khuyên bảo và sức 
mạnh là sự cân nhắc kỹ lưỡng, do sẵn sàng từ bỏ ý kiến của mình, cho 
nên họ không nắm giữ một cách sai lạc “vẫn đề thuộc về giới luật` đó 
một cách cứng chặt nữa, cũng không cô chấp theo lập trường của mình, 
họ cũng không tuyên bố: “Chỉ điều này đúng; mọi điều khác là sai. 


Đây được gọi là hội chúng nói Giáo Pháp. 
“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội 


chúng này, hội chúng nói Giáo Pháp là bậc nhất.” 


NHÓM 6 
NGƯỜI 


22 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có hai người này khởi sinh trong thế gian vì phúc 
lợi của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, VÌ sự tốt lành, phúc lợi 
và hạnh phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài người. Hai đó 
là gì? Đó là Như Lai, bậc Toàn Giác, bậc A-la-hán và vị vua quay chuyên 
bánh xe (chuyền luân vương). Đây là hai người khởi sinh trong thế gian vì 


phúc lợi của nhiêu người, vì hạnh phúc của nhiêu người, vì sự tôt lành, 


«37 


phúc lợi và hạnh phúc của nhiêu người, của những thiên thân và loài 


người.”??9 


5đ (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai người khởi sinh trong thế gian là những 
người siêu thường. Hai đó là gì? Đó là Như Lai, bậc Toàn Giác, bậc A-la- 
hán và vị vua quay chuyển bánh xe. Đây là hai người khởi sinh trong thế 


gian là những người siêu thường.” 


54 (3) 


“Này các Tỳ kheo, có hai người mà sự qua đời của họ được nhiều 
người tiếc thương. Hai đó là gì? Đó là Như Lai, bậc Toàn Giác, bậc A-la- 
hán và vị vua quay chuyên bánh xe. Đây là hai người mà sự qua đời của 
họ được nhiều người thương tiếc.” 


50 (4) 

“Này các Tỳ kheo, có hai bậc đáng được xây bảo tháp (/wzpa; để 
tưởng niệm dài lâu).??! Hai đó là gì? (1) Như Lai, bậc Toàn Giác, bậc A-la- 
hán, và (ï) vị vua quay chuyên bánh xe. Đó là hai người đáng được xây 
bảo tháp.” 


56 (5) 


“Này các Tỳ kheo, có hai vị Phật [bậc giác-ngộ]| này. Hai đó là gì? Đó 
là () Như Lai, bậc Toàn Giác, bậc A-la-hán, và (1) Phật Duyên Giác.”?? 
Đây là hai vị Phật.” 


57(6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai không khiếp sợ sâm sét (đánh chết). Hai đó 


là gì? Đó là (¡) một Tỳ kheo đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm và (i¡) một con voi 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


thuần chủng. Đây là hai không khiếp sợ sắm sét.”2?3 


58 7) 
“Này các Tỳ kheo, có hai không khiếp sợ sắm sét. Hai đó là gì? Đó là 
() một Tỳ kheo đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm và (ii) một con ngựa thuần 


chủng. Đây là hai không khiếp sợ sắm sét.” 


59 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có hai không khiếp sợ sắm sét. Hai đó là gì? Đó là 
() một Tỳ kheo đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm và (ii) một con sư tử, vua của 


muôn loài thú. Đây là hai không khiêp sợ sâm sét.” 


60 (9) 


“Này các Tỳ kheo, có hai lý đo loài Kimpurisã (phi nhân dê, thần đê) 
không nói tiếng người.“ Hai đó là gì? [Vì nghĩ răng:] “() Chúng ta 
nguyện không nói láo nói sai, và (ii) chúng ta nguyện không diễn dịch sai 
lời người khác bằng những điều trái với điều sự thật (mà họ đã nói).” Vì 


hai lý do (tâm nguyện) này nên loài Kimpurisä không nói tiếng người.” 


61 (10) 


“Này các Tỳ kheo, phụ nữ chết không thỏa mãn và hài lòng với hai 
điều. Hai đó là gì? Đó là tính dục và sự sinh con đẻ cái. Phụ nữ chết không 


thỏa mãn và hài lòng với hai điêu này.” 


62 (I1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây vê sự ở-chung (sông chung, 
trú chung chỗ, tu chung chùa ...) với người xâu và sự ở-chung với người 


tốt. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


«39 


(1) “Và theo cách nào là có sự ở-chung với người xâu và theo cách 


nào là người xâu sông-chung với nhau? 


“Ở đây, ý nghĩ này xảy đến với một Tỳ kheo trưởng lão: “Môi írưởng 
lão—hay một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên thì không 
nên chỉnh sửa ta.” Ta (cũng) không nên chỉnh sửa một trưởng lão, hay 
một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên. (a) Nếu một trưởng lão 
chỉnh sửa ta, có thể ông ta làm không có sự bi-mân, không vì sự bi-mẫn. 


Thì ta sẽ nói “Không!” với ông ta và sẽ gây sự với ông ta,”?° 


và ngay cả ta 
có nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta cũng không thèm sửa chữa gì nó cả. 
(b) Nếu một Tỳ kheo hàng trung niên chỉnh sửa ta ... (c) Nếu một Tỳ kheo 
hàng thiếu niên chỉnh sửa ta, có lẽ anh ta làm không có sự bi-mân, không 
vì sự bi-mân. Ta sẽ nói “Không!” với anh ta và sẽ gây sự với anh ta, và 
ngay cả ta có nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta cũng không chỉnh sửa gì 
nỗ có. 

“Rồi, ý nghĩ này cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng trung niên ... 
cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng thiếu niên: “Một trưởng lão—hay một 
Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên— thì không nên chỉnh sửa 
ta. Ta (cũng) không nên chỉnh sửa một trưởng lão ... một Tỳ kheo hàng 
trung niên ... một Tỳ kheo hàng thiếu niên ... và ngay cả nhìn thấy [tội lỗi 


của mình] thì ta cũng không chỉnh sửa gì nó cả.` 


“Theo cách như vậy là có sự ở-chung với người xâu, và đó là cách 


những người xâu sông-chung với nhau. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự ở-chung với người tốt, và 
theo cách nào những người tốt sống-chung với nhau? 

“Ở đây, ý nghĩ này đã xảy đến với một Tỳ kheo trưởng lão: “Một 
trưởng lão—và một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên— đều 
nên chỉnh sửa ta. Ta (cũng) nên chỉnh sửa một trưởng lão, một Tỳ kheo 
hàng trung niên, hay hàng thiếu niên. (a) Nếu một trưởng lão chỉnh sửa 
ta, có lẽ thây ấy làm với sự bi-mâẫn, không phải không có sự bi-mẫn. Tu sẽ 


nói với thây ấy rằng “Thật tốt lành!”, và sẽ không gây sự với thây ấy, và 


40 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


khi nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta sẽ lo tu sửa nó. (b) Nếu một Tỳ kheo 
hàng trung niên chỉnh sửa ta... (c) Nếu một Tỳ kheo hàng thiếu niên 
chỉnh sửa ta, có lẽ thầy ấy làm vì sự bi-mẫn, không phải không có sự bi- 
mẫn. Ta sẽ nói với thầy ấy rằng “Thật tốt lành!”, và sẽ không gây sự với 


thây ấy, và khi nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta sẽ lo tu sửa nó. 


“Rồi, ý nghĩ này cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng trung niên ... 
cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng thiếu niên: “Mộ/ trưởng lão—và một 
Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên— đều nên chỉnh sửa ta. Ta 
(cũng) nên chính sửa một trưởng lão ... một Tỳ kheo hàng trung niên, hay 
hàng thiếu niên ... và khi nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta sẽ lo tu sửa 


Z % 


HO. 


““Theo cách như vậy là có ở-chung với những người tôt, và đó là cách 


những người tốt sống-chung với nhau.” 


63 (12) 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi nào, đối với một “vấn đề thuộc về giới 
luật, có sự lời qua tiếng lại giữa hai bên,” mà sự xóc nhau về các quan- 
điểm này nọ, và sự bực tức, sự cay cú, và sự giận dữ nếu không được giải 
quyết ở bên trong,” thì trước sau gì “vấn đề thuộc về giới luật” đó cũng 
dẫn tới sự mâu thuẫn và thù ghét trong một thời gian lâu, và các Tỳ kheo 


sẽ không sông an ôn. 


(2) “Này các Tỳ kheo, về một “vấn đề thuộc về giới luật” nào đó, khi 
hai bên nói qua nói lại, mà xóc nhau về các quan-điểm này nọ, và sự bực 
tức, sự cay cú và sự giận đữ nếu được giải quyết với nhau ở bên trong, thì 
“vấn đề thuộc về giới luật” đó sẽ không dẫn tới sự mâu thuẫn và thù ghét 


trong một thời gian lâu, và các Tỳ kheo sẽ sông an ôn.””?? 


NHÓM 7 
(CÁC LOẠI) HẠNH PHÚC 


“4l 


64 (1) 
“Này các Tỳ kheo, có hai loại (sự) hạnh phúc (lạc). Hai đó là gì? 


Hạnh phúc của người tại gia và hạnh phúc của người xuất gia.”! Đây là 
hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc của người 


xuất gia là tốt nhất.” 


65 (2) 


“Này các Ty kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
giác-quan (dục lạc) và hạnh phúc của sự từ-bỏ (Iy-dục lạc). Đây là hai loại 
hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc của sự từ-bỏ là tốt 


nhât.” 


66 (3) 


“Này các Ty kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
dính với những sự thu-nạp (hữu sanh y lạc) và hạnh phúc không có những 
sự thu-nạp. Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh 


phúc không có những sự thu-nạp (vô sanh y lạc) là tốt nhất.”3%1 


67 (4) 
“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
còn những ô-nhiễm (hữu lậu lạc) và hạnh phúc không còn ô-nhiễm (vô lậu 


lạc). Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc 


không còn ô-nhiễm là tốt nhất.” 


68 (5) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc thế 
tục và hạnh phúc tâm linh.” Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai loại 


hạnh phúc này, hạnh phúc tâm linh là tốt nhất.” 


42 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


69 (6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
thánh thiện và hạnh phúc không thánh thiện. Đây là hai loại hạnh phúc. 
Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc thánh thiện là tốt nhất.” 


70 0) 


“Này các Ty kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
thuộc thân và hạnh phúc thuộc tâm. Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai 
loại hạnh phúc này, hạnh phúc thuộc tâm là tốt nhất.” 


Z1 (8) 


“Này các Ty kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
cóđi kèm sự hoan-hỷ và hạnh phúc không đi kèm sự hoan-hỷ. Đây là hai 
loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc không đi kèm sự 


hoan-hỷ là tốt nhất.”393 


72 (9) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
(do) khoái-sướng (khoái lạc) và hạnh phúc (do) buông-xả (xả lạc). Đây là 
hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc của sự 


buông-xả là tôt nhât.”3% 


73 (10) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
không có sự định-tâm và hạnh phúc của sự định-tâm. Đây là hai loại hạnh 
phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc của sự định-tâm là tốt 


nhât.” 


Z4 (11) 


- 43 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
dựa trên sự có mặt của sự hoan-hỷ (lạc dựa trên hỷ) và hạnh phúc dựa trên 
sự không có mặt của sự hoan-hỷ (lạc dựa trên phi hỷ). Đây là hai loại hạnh 
phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh phúc dựa trên sự không mặt sự 
hoan-hỷ là tốt nhất.”"395 


Z5 (12) 
“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 


dựa trên sự khoái-sướng (lạc dựa sướng) và hạnh phúc dựa trên sự buông- 
xả (lạc dựa xả). Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc này, 
hạnh phúc dựa trên sự buông-xả là tốt nhất.” 


76 (13) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hạnh phúc. Hai đó là gì? Hạnh phúc 
dựa trên sắc giới (sắc giới lạc) và hạnh phúc không dựa vô sắc giới (VÔ 
sắc giới lạc). Đây là hai loại hạnh phúc. Trong hai loại hạnh phúc nảy, 


hạnh phúc dựa trên vô sắc giới là tôt nhât.”3%6 


NHÓM § 
CÓ CƠ-SỞ 
77(D 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bắt thiện xấu ác khởi sinh là có 
một cơ-sở (zøiä, tướng), không phải không có một cơ-sở. Bằng cách 


loại bỏ cơ-sở đó, những phâm chât bât thiện xâu ác hêt xảy ra.”??7 


78 (2) 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh là 


thông qua một nguồn (ziđZnaz, nguồn nhân duyên), không phải không có 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


một nguồn. Bằng cách loại bỏ nguồn đó, những phẩm chất bất thiện xấu 


ác hêt xảy ra.” 


79 (3) 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh là 
thông qua một nguyên-nhân (hzíu, nhân), không phải không có một 
nguyên-nhân. Băng cách loại bỏ nguyên-nhân đó, những phẩm chất bất 


thiện xâu ác hêt xảy ra.” 


80 (4) 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh là 
thông qua những sự tạo-tác (saøkhara, hành), không phải không có những 
sự tạo tác. Bằng cách loại bỏ những sự tạo-tác, những phẩm chất bất thiện 


xâu ác hệt xảy ra.”398 


81 (5) 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh là có 
một điều-kiện (pzccaya, duyên), không phải không có một điều-kiện. 
Bằng cách loại bỏ điều-kiện đó, những phẩm chất bất thiện xấu ác hết xảy 


”? 


Ta. 


82 (6) 


“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh cùng 
sắc-thân (rupa, sắc), không phải không có sắc-thân. Bằng cách loại bỏ 


sắc-thân, những phẩm chất bất thiện xấu ác hết xảy ra.” 


83 (7) 
“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh cùng 


với cảm-giác (thọ), không phải không có cảm-giác. Bằng cách loại bỏ 


° 45 
cảm-giác này, những phẩm chất bất thiện xấu ác hết xảy ra.” 


84 (8) 
“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh cùng 
với nhận-thức (tưởng), không phải không có nhận-thức. Bằng cách loại bỏ 


nhận-thức này, những phẩm chất bắt thiện xấu ác hết xảy ra.” 


65 (9) 
“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh cùng 
với thức (thức), không phải không có thức. Bằng cách loại bỏ thức này, 


những phẩm chất bất thiện xấu ác hết xảy ra.” 


66 (10) 

“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất bất thiện xấu ác khởi sinh dựa 
trên thứ có điều-kiện (hữu vi), không phải không dựa trên thứ có điều- 
kiện. Bằng cách loại bỏ thứ có điều-kiện, những phẩm chất bắt thiện xấu 


ác hêt xảy ra.” 


NHÓM 9 
(HAI) PHÁP 


87(1D) 


“Này các Tỳ kheo, có hai thứ (hai pháp) này. Hai đó là gì? Sự giải- 


thoát của tâm và sự giải-thoát của tâm nhờ trí-tuệ. Đây là hai thứ.” 


88 (2) — 97 (I1) 
“Này các Tỳ kheo, có hai thứ (hai pháp). Hai đó là gì? [S8] Sự kiên- 


quyết và sự không xao-lãng ... [89] danh (thuộc tâm) và sắc (thuộc thân) 
... [Ø0] trí-biết đích thực (minh) và sự giải-thoát ... [91] Quan-điểm có 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


hiện-hữu (thường kiến) và quan-điểm có sự diệt-vong (đoạn kiến) ... [92] 
Sự không xấu-hồ về mặt đạo đức và sự bắt-chấp về mặt đạo đức ... [93] 
Sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức ... [94] 
Sự khó được tu sửa và sự có đạo hữu xấu ... [95] Sự đễ được tu sửa và sự 
có đạo hữu tốt ... [96] Sự thiện-khéo về những yếu-tô (giới) và sự thiện- 
khéo về sự chú-tâm (tác ý)... [97] Sự thiện-khéo đối với các tội và sự 


thiện-khéo về sự phục-hồi khỏi tội. Đây là hai thứ.” 


NHÓM 10 
NGƯỜI NGU 


96 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? Người lãnh 
trách nhiệm cho điều không xảy đến mình, và người không lãnh trách 


nhiệm cho điều xảy đến mình. Đây là hai loại người ngu.” 


99 (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? Người không 
lãnh trách nhiệm cho điều không xảy đến mình, và người biết lãnh trách 


nhiệm cho điêu xảy đên mình.!° Đây là hai loại người khôn.” 


100 (3) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? Người nhận 
thức điều không được phép là được phép, và người nhận thức điều được 
phép là không được phép.”!! Đây là hai loại người ngu.” 


101 (4) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? Người nhận 
thức điều không được phép là không được phép, và người nhận thức điều 


° 47 
được phép là được phép. Đây là hai loại người khôn.” 


102 (5) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? Người nhận 
thức điều không-tội là tội, và người nhận thức tội là không-tội. Đây là hai 


loại người ngu.” 


108 (6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? Người nhận 
thức điều không-tội là không-tội, và người nhận thức tội là tội. Đây là hai 


loại người khôn.” 


104 (7) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? Người nhận 
thức phi Giáo Pháp là Giáo Pháp, và người nhận thức Giáo Pháp là phi 
Giáo Pháp. Đây là hai loại người ngu.” 


105 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? Người nhận 
thức phi Giáo Pháp là phi Giáo Pháp, và người nhận thức Giáo Pháp là 
Giáo Pháp. Đây là hai loại người khôn.” 


106 (9) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu. Hai đó là gì? Người nhận 
thức điều phi giới-luật là giới-luật, và người nhận thức điều giới-luật là 
phi giới-luật. Đây là hai loại người ngu.” 

107 (10) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người khôn. Hai đó là gì? Người nhận 


48 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


thức điều phi giới-luật là phi giới-luật, và người nhận thức điều giới-luật 
là giới-luật. Đây là hai loại người khôn.” 


108 (11) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ gia tăng đôi với hai [loại người]. Hai 
đó là gì? Người cảm thây hôi-tiêc vê một vân đê không cân phải hôi-tiệc, 
và người không thấy hôi-tiêc về một vân đề nên thây hối-tiếc. Ô-nhiễm sẽ 


gia tăng đối với hai [loại người] như vậy.” 


109 (12) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 
người]. Hai đó là gì? Người không cảm thây hôi-tiêc vê một vân đê không 
cân thây hôi-tiêc, và người biệt hôi-tiêc vê một vân đê nên thây hôi-tiêc. 


Ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại người] như vậy.” 


110 (13) 

“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại người]. Hai 
đó là gì? Người nhận thức điều không được phép là được phép, và người 
nhận thức điều được phép là không được phép. Ô-nhiễm sẽ gia tăng đối 


với hai [loại người] như vậy.” 


111 (14) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 
người]. Hai đó là gì? Người nhận thức điều không được phép là không 
được phép, và người nhận thức điều được phép là được phép. Ô-nhiễm sẽ 


không gia tăng đối với hai [loại người] như vậy.” 


112 (15) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại người]. Hai 


° 40 


đó là gì? Người nhận thức điều không-tội là tội, và người nhận thức điều 


tội là không-tội.3!2 Ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại người] như vậy.” 


115 (16) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 
người]. Hai đó là gì? Người nhận thức điều không-tội là không-tội, và 
người nhận thức tội là tội.*'3 Ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 


người] như vậy.” 


114 (17) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại người]. Hai 
đó là gì? Người nhận thức phi Giáo Pháp là Giáo Pháp, và người nhận 
thức Giáo Pháp là phi Giáo Pháp. Ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại 


người] như vậy.” 


115 (18) 

“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 
người]. Hai đó là gì? Người nhận thức phi Giáo Pháp là phi Giáo Pháp, và 
người nhận thức Giáo Pháp là Giáo Pháp."'* Ô-nhiễm sẽ không gia tăng 


đôi với hai [loại người] như vậy.” 


116 (19) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại người]. Hai 
đó là gì? Người nhận thức điều phi giới-luật là giới-luật, và người nhận 
thức điều giới-luật là phi giới-luật. Ô-nhiễm sẽ gia tăng đối với hai [loại 


người] như vậy.” 


117 (20) 


“Này các Tỳ kheo, ô-nhiễm sẽ không gia tăng đối với hai [loại 


50 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


người]. Hai đó là gì? Người nhận thức điều phi giới-luật là phi giới-luật, 
và người nhận thức điều giới-luật là giới-luật. Ô-nhiễm sẽ không gia tăng 


đôi với hai [loại người] như vậy.” 


NHÓM 11 
THAM MUÔN 


118 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có hai tham muốn [tham vọng, dục vọng| khó từ 
bỏ. Hai đó là gì? Tham muốn được lợi lộc và tham muốn được sống. Đây 


là hai tham muôn khó từ bỏ.”3!Š 


119 (2) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại người hiếm có trong thế gian. Hai đó là 
gì? Người chủ động giúp đỡ người khác, và người biết ơn và nhớ ơn. Đây 
là hai loại người hiếm có trong thế gian.” 


120 (3) 
“Này các Tỳ kheo, có hai loại người hiếm có trong thế gian. Hai đó là 
gì? Người được thỏa mãn và người mang lại sự thỏa mãn. Đây là hai loại 


người hiêm có trong thê gian.” 


121 (4) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại người trong thế gian khó làm họ thỏa 
mãn. Hai đó là gì? Người chỉ luôn tích lũy thứ (lợi lộc) mình có được và 
người chỉ luôn phung phí thứ (của cải) mình có được.!!“ Đây là hai loại 
người trong thế gian khó làm họ thỏa mãn.” 


1220) 


“51 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người trong thế gian dễ làm họ thỏa 
mãn. Hai đó là gì? Người không tích lũy thứ (lợi lộc) mình có được và 
người không phung phí thứ (của cải) mình có được. Đây là hai loại người 
trong thế gian dễ làm họ thỏa mãn.” 


125 (6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều-kiện (duyên) này làm khởi sinh tham- 
dục. Hai đó là gì? Tướng-đẹp (đường nét, hình ảnh, dấu hiệu dấp dẫn, dễ 
thích, gợi cảm, gợi dục) và sự chú-tâm không kỹ càng (không thiện khéo; 
phi như lý tác ý). Đây là hai điều-kiện để khởi sinh tham-dục.”3!7 


124 (7) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều-kiện (duyên) này làm khởi sinh sân- 
bực. Hai đó là gì? Tướng-xấu (dấu hiệu, đường nét, hình ảnh không hấp 
dẫn, xấu xí, đáng chê, khó nhìn, đáng ghét) và sự chú-tâm không kỹ càng 
(không thiện khéo; phi như lý tác ý). Đây là hai điều-kiện để khởi sinh 


sân-bực.” 


125 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều-kiện (duyên) này làm khởi sinh cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến). Hai đó là gì? Lời của người khác và sự chú-tâm 
không kỹ càng (phi như lý tác ý). Đây là hai điều-kiện để khởi sinh cách- 


nhìn saI lạc.” 


126 (9) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều-kiện (duyên) này làm khởi sinh cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến). Hai đó là gì? Lời của người khác và sự chú- 
tâm kỹ càng (một cách thiện khéo; như lý tác ý). Đây là hai là điều-kiện 
để khởi sinh cách-nhìn đúng đắn.” 


52 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


127 (10) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại tội. Hai đó là gì? Tội nhẹ và tội nặng. 


Đây là hai loại tội.”3!8 


126 (11) 
“Này các Tỳ kheo, có hai loại tội. Hai đó là gì? Tội thô và tội không 
thô. Đây là hai loại tội.” 


129 (12) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại tội. Hai đó là gì? Tội có thê sửa chữa 


(khắc phục được) và tội không thể sửa chữa. Đây là hai loại tội.” 


NHÓM 12 
NGUYỆN CÂU 


180 (1) 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin, nếu nguyện 
cầu đúng đắn, nên nguyện cầu như vây: “Mong rằng tôi trở thành người 
như thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên!? Đây là tiêu chuẩn và mẫu mực”!? 
đối với những đệ tử là Tỳ kheo, đó là, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên.” 


151 (2) 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo ni được phú cho niềm-tin, nếu 
nguyện cầu đúng đắn, nên nguyện cầu như vây: “Mong răng tôi trở thành 
người như ni Khemä và Uppalavannä!° Đây là tiêu chuẩn và mẫu mực đối 
với những đệ tử là Tỳ kheo mi, đó là, Tỳ kheo ni Khema và Uppala- 


vannä.”320 


.53 


152 (3) 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia nam (u-bà-tắc) được phú cho 
niềm-tin, nếu nguyện cầu đúng đắn, nên nguyện cầu như vây: “Mong răng 
tôi trở thành người như gia chủ Citta và ông Hatthaka ở xứ Alavĩ! Đây là 
tiêu chuẩn và mẫu mực đối với những đệ tử tại gia nam, đó là, gia chủ Cit- 


ta và ông Hatthaka ở xứ ÄlavI.”3”! 


133 (4) 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia nữ (u-bả-di) được phú cho niềm- 
tin, nếu nguyện cầu đúng đắn, nên nguyện cầu như vây: “Mong rằng tôi 
trở thành người như đệ tử tại gia nữ KhuJjuttara và VelukantakT Nan- 
damätã!? Đây là tiêu chuẩn và mẫu mực đối với những đệ tử tại gia nữ, đó 


là, đệ tử tại gia nữ Khujjuttarä và VelukantakT Nandamäta.”3?2 


134 (5) 3° 


“Này các Tỳ kheo, người ngu, đở, xấu có hai đặc tính (phẩm chất, đặc 
trưng) làm bản thân mình bị hư hỏng và tốn hại; người đó là đáng chê và 
đáng trách bởi những bậc hiền trí; và người đó tạo ra nhiều thất-phước. 
Hai đó là gì? Không điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó cứ khen 
người đáng trách và chê người đáng khen. Đây là hai đặc tính như vậy, 
người ngu, đở, xấu làm bản thân mình hư hỏng và tổn hại; người đó là 
người đáng chê và đáng trách bởi những bậc trí hiền; và người đó tạo ra 
nhiều thất-phước. 

“Này các Tỳ kheo, người khôn, giỏi, tốt có hai đặc tính giữ bản thân 
mình không bị hư hỏng và tốn hại; người đó là đáng khen và không bị chê 
trách bởi những bậc hiền trí; và người đó tạo ra nhiều phước-đức. Hai đó 
là gì? Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó phê bình người đáng 
trách và khen ngợi người đáng khen. Có được hai đặc tính như vậy, người 
khôn, giỏi, tốt giữ mình không bị hư hỏng và tốn hại; người đó là đáng 


khen và không bị chê trách bởi những bậc hiên trí; và người đó tạo nhiêu 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


phước-đức.” 


IS) ku 


“Này các Tỳ kheo, người ngu, đở, xấu có hai đặc tính ... (giống kinh 
kế trên) ... tạo ra nhiều thất-phước. Hai đó là gì? Không điều tra và xem 
xét kỹ lưỡng, người đó cứ nghi ngờ những điều đáng tin, và tin những 
điều còn đáng nghi ngờ. Đây là hai đặc tính như vậy, người ngu, đở, xấu 


... tạo ra nhiều thất-phước. 


“Này các Tỳ kheo, người khôn, giỏi, tốt ... tạo ra nhiều phước-đức. 
Hai đó là gì? Sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, người đó chỉ tin những 
điều đáng tin, và nghi ngờ những điều con đáng nghi ngờ. Có được hai 
đặc tính như vậy, người khôn, giỏi, tốt ... tạo nhiều phước-đức.” 


156 (7) 


“Này các Tỳ kheo, do cư xử sai trái với hai người nên người ngu, đở, 
xấu làm bản thân mình bị hư hỏng và tốn hại; người đó là đáng chê và 
đáng trách bởi những bậc hiền trí; và người đó tạo ra nhiều thất-phước. 
Hai đó là ai? Cha và mẹ. Do cư xử sai trái với hai bậc đó nên người ngu, 
dở, xấu làm bản thân mình bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng chê và 


đáng trách bởi những bậc hiền trí; và người đó tạo ra nhiều thất-phước. 


“Này các Tỳ kheo, do cư xử đúng đắn với hai người nên người khôn, 
giỏi, tốt giữ bản thân mình không bị hư hỏng và tôn hại; người đó là đáng 
khen và không bị chê trách bởi những bậc hiền trí; và người đó tạo ra 
nhiều phước-đức. Hai đó là ai? Cha và mẹ. Do cư xử đúng đắn với hai bậc 
đó, người khôn, giỏi, tốt giữ bản thân mình không bị hư hỏng và tốn hại; 
người đó là đáng khen và không bị chê trách bởi những bậc hiền trí; và 


người đó tạo ra nhiêu phước-đức.” 


137 (8) 


°55 


“Này các Tỳ kheo, do cư xử sai trái với hai bậc nên người ngu, dở... 
(giống kinh ké trên) ... tạo ra nhiều thất-phước. Hai đó là ai? Như Lai và 
một đệ tử của Như Lai.” Do cư xử sai trái với hai bậc đó nên người ngu, 
đở, xấu ... tạo ra nhiều thất-phước. 

“Này các Tỳ kheo, do cư xử đúng đắn với hai người, người khôn, 
ĐIỎI, tốt ... tạo ra nhiều phước-đức. Hai đó là ai? Như Lai và một đệ tử 
của Như Lai. Do cư xử đúng đắn với hai bậc đó, người khôn, giỏi, tốt... 


tạo ra nhiêu phước-đức.” 


138 (9) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều này. Hai đó là gì? Sự thanh tây cái tâm 
của một người và một người không dính-chấp gì trong thế giới.3?° Đây là 


hai điều.” 
159 (10) 

“Này các Tỳ kheo, có hai điều này. Hai đó là gì? Sự tức-giận và sự 
thù-ghét. Đây là hai điều.” 


140 (11) 


“Này các Tỳ kheo, có hai điều này. Hai đó là gì? Sự đẹp bỏ sự tức- 


giận và sự trừ bỏ sự thù-ghét. Đây là hai điều.” 


NHÓM 13 
SỰ BÓ THÍ 


141 (1) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại quà tặng này. Hai đó là gì? Quà tặng tài 
vật và quả tặng Giáo Pháp. Đây là hai loại quà tặng. Trong hai loại quà 


tặng này, quà tặng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


56 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


142 (2) 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại sự cúng dường này. Hai đó là gì? Sự 
cúng dường tài vật và sự cúng dường Giáo Pháp. Đây là hai loại sự cúng 
dường. Trong hai loại sự cúng dường, sự cúng dường Giáo Pháp là tốt 
nhất.” 


142 (3) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự bố thí (sự rộng lòng, sự hào hiệp) này. 
Hai đó là gì? Sự bồ thí tài vật và sự bố thí Giáo Pháp. Đây là hai sự bồ thí. 
Trong hai sự bồ thí này, sự bố thí Giáo Pháp là tốt nhất.” 


144 (4) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự từ bỏ (và từ thiện) này. Hai đó là gì? Sự 
từ bỏ về tài vật và sự từ thiện về [bằng cách chia sẻ, ban, tặng, bồ thí, cúng 
dường] Giáo Pháp. Đây là hai sự từ bỏ (và từ thiện). Trong hai sự này, sự 
từ thiện về Giáo Pháp là tốt nhất.” 


145 (5%) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại tài sản này. Tài sản vật chất và tài sản 
Giáo Pháp. Đây là hai loại tài sản. Trong hai loại tài sản này, tài sản Giáo 
Pháp là tốt nhất.” 


146 (6) 


“Này các Tỳ kheo, có hai sự thụ hưởng này. Sự thụ hưởng tải vật và 
sự thụ hưởng Giáo Pháp. Đây là hai sự thụ hưởng. Trong hai sự thụ hưởng 
nảy, sự thụ hưởng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


147 (7) 


.57 


“Này các Tỳ kheo, có hai sự chia sẻ. Hai đó là gì? Sự chia sẻ về tài 
vật và sự chia sẻ vê Giáo Pháp. Đây là hai sự chia sẻ. Trong hai sự chia sẻ 
này, sự chia sẻ vê Giáo Pháp là tôt nhât.” 


146 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có hai cách duy trì một mối quan hệ tốt đẹp.”?” Hai 
đó là gì? Duy trì mỗi quan hệ tốt đẹp bằng tài vật và duy trì mối quan hệ 
tốt đẹp bằng Giáo Pháp. Đây là hai cách duy trì một mối quan hệ. Trong 


hai cách này, sự duy trì mối quan hệ bằng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


149 (9) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự trợ giúp này. Hai đó là gì? Sự trợ giúp 
bằng tài vật và sự trợ giúp bằng Giáo Pháp. Đây là hai sự trợ giúp. Trong 
hai sự trợ giúp này, sự trợ giúp bằng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


150 (10) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại sự bi-mẫn này.??? Hai đó là gì? Sự bi- 
mẫn được thể hiện bằng tài vật và sự bi-mẫn được thể hiện bằng Giáo 
Pháp. Đây là hai sự bi-mẫn. Trong hai sự bi-mẫn này, sự bi-mẫn được thê 
hiện bằng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


NHÓM 14 
SỰ TIẾP ĐÃI 


151 (1) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự tiếp đãi này.?”?? Hai đó là gì? Sự tiếp đãi 
băng tài vật và sự tiếp đãi bằng Giáo Pháp. Đây là hai sự chiêu đãi. Trong 
hai sự tiếp đãi này, sự tiếp đãi bằng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


152 (2) 


58 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


“Này các Tỳ kheo, có hai sự tiếp đón [sự hiếu khách] này. Hai đó là 
gì? Sự tiếp đón bằng tài vật và sự tiếp đón bằng Giáo Pháp. Đây là hai sự 
tiếp đón. Trong hai sự tiếp đón này, sự tiếp đón bằng Giáo Pháp là tốt 
nhất.” 


153 3) 
“Này các Tỳ kheo, có hai sự tìm cầu này. Hai đó là gì? Sự tìm cầu vật 
chất và sự tìm cầu Giáo Pháp. Đây là hai sự tìm cầu. Trong hai sự tìm cầu 


này, sự tìm cầu Giáo Pháp là tốt nhất.” 


154 (4) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự tìm tòi (nghiên cứu, tìm ra) này. Hai đó 
là gì? Sự tìm tòi về vật chất và sự tìm tòi về Giáo Pháp. Đây là hai sự tìm 
tòi. Trong hai sự tìm tòi này, sự tìm tòi Giáo về Pháp là tốt nhất.” 


155 (5) 
“Này các Tỳ kheo, có hai sự tìm kiếm này. Hai đó là gì? Sự tìm kiếm 
vật chất và sự tìm kiếm Giáo Pháp. Đây là hai sự tìm kiếm. Trong hai sự 


tìm kiếm này, sự tìm kiếm Giáo Pháp là tốt nhất.” 


156 (6) 
“Này các Tỳ kheo, có hai sự tôn sùng này. Hai đó là gì? Sự tôn sùng 
vật chất và sự tôn sùng Giáo Pháp. Đây là hai sự tôn sùng. Trong hai sự 


tôn sùng này, sự tôn sùng Giáo Pháp là tốt nhất.” 


157 (7) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại quả tặng để tặng cho khách.??° Hai đó 
là gì? Quả tặng bằng tài vật và quà tặng bằng Giáo Pháp. Đây là hai loại 
quà tặng như vậy cho khách. Trong hai loại này, quà tặng bằng Giáo Pháp 
là tốt nhất.” 


.59 


156 (8) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại sự thành công này. Hai đó là gì? Sự 
thành công về vật chất và sự thành công về mặt Giáo Pháp. Đây là hai loại 
thành công. Trong hai loại sự thành công này, sự thành công về mặt Giáo 
Pháp là tốt nhất.” 


159 (9) 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại sự tăng trưởng này. Hai đó là gì? Sự 
tăng trưởng về vật chất và sự tăng trưởng về Giáo Pháp. Đây là hai loại sự 
tăng trưởng. Trong hai loại sự tăng trưởng, sự tăng trưởng về Giáo Pháp là 
tốt nhất.” 


160 (10) 

“Này các Tỳ kheo, có hai thứ quý báu (châu báu) này. Hai đó là gì? 
Thứ quý báu là tài vật và thứ quý báu là Giáo Pháp. Đây là hai thứ quý 
báu này. Trong hai thứ quý báu này, thứ quý báu Giáo Pháp (Pháp bảo) là 


tốt nhất.” 


161 (11) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự tích lũy này. Sự tích lũy của cải vật chất 
và sự tích lũy Giáo Pháp. Trong hai sự tích lũy này, sự tích lũy Giáo Pháp 
là tốt nhất.” 


162 (12) 

“Này các Tỳ kheo, có hai sự mở rộng này. Sự mở rộng về của cải vật 
chất và sự mở rộng về Giáo Pháp. Trong hai sự mở rộng này, sự mở rộng 
về Giáo Pháp là tốt nhất.” 


NHÓM 15 
SỰ CHỨNG THIÊN 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


163 (1) 
“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này. Hai đó là gì? Sự thiện khéo 
trong việc chứng nhập một tầng chứng đắc thiền định và sự thiện khéo 


trong việc thoát ra khỏi đó. Đây là hai phẩm chất.”°°! 


164 (2) — 179 (17) 

“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này. Hai đó là gì? [164] Sự đứng 
đắn và sự nhẹ nhàng ... [165] Sự nhẫn nhịn và sự dịu hiền ... [166] Sự 
mềm mỏng của lời nói và của sự hiểu khách ... [167] Sự vô hại và sự 
thanh tịnh ... [168] Sự không phòng-hộ các cửa của các căn cảm-nhận vả 
sự không tiết-độ trong ăn uống ... [169] Sự phòng-hộ các cửa của các căn 
cảm-nhận và sự tiết độ trong ăn uống ... [170] Năng lực suy xét và năng 
lực tu tập ... [17I] Năng lực chánh-niệm và năng lực định-tâm ... [172] 
Sự vắng-lặng (thiền định) và sự minh-sát (thiền quán) ... [173] Sự thất bại 
về giới-hạnh và sự thất bại về cách-nhìn ... [174] Sự thành tựu về giới- 
hạnh và sự thành tựu về cách-nhìn [chánh kiến]... [175] Sự thanh tịnh 
của giới-hạnh và sự thanh tịnh của cách-nhìn ... [176] Sự thanh tịnh về 
cách-nhìn và sự chuyên-cần tu (tinh cần) đúng theo cách-nhìn của mình 
... [77] Sự không tự-mãn với những phẩm chất thiện lành và sự không 
biết mệt-mỏi trong sự chuyên-cần tu... [178] Sự có tâm rỗi mờ (thất 
niệm, thiếu chánh-niệm) và sự thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác) ... [179] Sự 


chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác). Đây là hai phẩm chất.” 


NHÓM 16 
SÂN GIẬN 
180 (1) — 184 (5%) }*? 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất (tâm tính) này. Hai đó là gì? 
[180] Sự tức giận và thù ghét ... [1§1] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [182] 
Sự ghen ty và sự ti tiện... [183] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [184] Sự 


-«61 


không biết xấu hỗ về mặt đạo đức (lương tâm) và sự bất chấp về mặt đạo 


đức (lương tâm). Đây là hai phâm chất.” 


165 (6) — 189 (10) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này. Hai đó là gì? [185] Sự 
không tức giận và sự không thù ghét... [186] Sự không chê bai và sự 
không hỗn xược ... [187] Sự không ghen ty và sự không tỉ tiện ... [188] 
Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [189] Sự biết xấu hỗ về mặt đạo 


đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất.” 


190 (11) — 194 (15) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này, người ta sống trong sự khô. 
Hai đó là gì? [190] Sự tức giận và sự thù ghét... [191] Sự chê bai và sự 
hỗn xược ... [192] Sự ghen ty và sự ti tiện ... [193] Sự lừa lọc và sự mưu 
mô ... [194] Sự không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt 


đạo đức. Có hai phẩm chất này, người ta sông trong khổ đau.” 


195 (16) — 199 (20) 


“Này các Tỳ kheo, có được hai phẩm chất này, người ta sống hạnh 
phúc. Hai đó là gì? [195] Sự không tức giận và sự không thù ghét... [196] 
Sự không chê bai và sự không hỗn xược ... [197] Sự không ghen ty và sự 
không ti tiện ... [198] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [199] Sự 
biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Có được hai 


phẩm chất này, người ta sống hạnh phúc.” 


200 (21) — 204 (35) 


“Này các Tỳ kheo, hai phẩm chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 
kheo là một học nhân. Hai đó là gì? [200] Sự tức giận và sự thù ghét ... 


62 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


[201] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [202] Sự ghen ty và sự ti tiện ... [203] 
Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [204] Sự không biết xấu hỗ về mặt đạo đức 
và sự bất chấp về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất dẫn tới sự sa-sút của 


một Tỳ kheo là một học nhân.” 


205 (3ø) — 209 (40) 


“Này các Tỳ kheo, hai phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của một 
Tỳ kheo là một học nhân. Hai đó là gì? [205] Sự không tức giận và sự 
không thù ghét ... [206] Sự không chê bai và sự không hỗn xược ... [207] 
Sự không ghen ty và sự không ti tiện ... [208] Sự không lừa lọc và sự 
không mưu mô ... [209] Sự biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi 
về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ 


kheo là một học nhân 


210 (41) — 214 (46) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này, một người bị ký thác xuống 
địa ngục cứ như bị đưa thắng xuống đó. Hai đó là gì? [210] Sự tức giận và 
sự thù ghét ... [211] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [212] Sự ghen ty và sự 
ti tiện... [213] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [214] Sự không biết xấu hỗ về 
mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất này, 


một người bị ký thác xuống địa ngục cứ như bị đưa thắng xuống đó.” 


215 (47) — 219 (50) 


“Này các Tỳ kheo, có được hai phẩm chất này, một người được ký 
thác lên cõi trời cứ như được đưa thắng lên đó. Hai đó là gì? [216] Sự 
không tức giận và sự không thù ghét... [217] Sự không chê bai và sự 
không hỗn xược ... [218] Sự không ghen ty và sự không tỉ tiện ... [219] 
Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [220] Sự biết xấu hỗ về mặt đạo 


đức và sự biệt sợ hãi vê mặt đạo đức. Có được hai phâm chât này, một 


«63 


người được ký thác lên cõi trời cứ như được đưa thắng lên đó. 


220 (51)— 224 (55) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất này, khi thân tan rã, sau khi chết, 
một người bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Hai đó là gì? [220] Sự tức giận và 
sự thù ghét ... [221] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [222] Sự ghen ty và sự 
ti tiện... [223] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [224] Sự không biết xấu hỗ về 
mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo đức. Có hai phẩm chất này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, một người bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi-đên xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.” 


225 (56) — 229 (60) 


“Này các Tỳ kheo, có được hai phẩm chất này, khi thân tan rã, sau 
khi chết, một người được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cõi trời. Hai đó là gì? [225] Sự không tức giận và sự không thù 
ghét ... [226] Sự không chê bai và sự không hỗn xược ... [227] Sự không 
ghen ty và sự không ti tiện ... [228] Sự không lừa lọc và sự không mưu 
mô ... [229] Sự biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo 
đức. Có được hai phẩm chất này, khi thân tan rã, sau khi chết, một người 


được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


NHÓM 17 
NHỮNG PHẨM CHẤT BÁT THIỆN & LẶP LẠI° 


230 (1) — 234 (5) ** 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất bất thiện này. Hai đó là gì? [230] 
Sự tức giận và sự thù ghét ... [231] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [232] 
Sự ghen ty và sự ti tiện ... [233] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [234] Sự 


64 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo đức. Đây là 
hai phẩm chất bắt thiện.” 


235 (6)— 239 (10) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất thiện lành này. Hai đó là gì? 
[235] Sự không tức giận và sự không thù ghét... [236] Sự không chê bai 
và sự không hỗn xược ... [237] Sự không ghen ty và sự không ti tiện ... 
[238] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [239] Sự biết xâu hỗ về 
mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất thiện 
lành.” 


240 (11) — 244 (15) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất tội lỗi [đáng chê trách] này. Hai 
đó là gì? [240] Sự tức giận và sự thù ghét ... [241] Sự chê bai và sự hỗn 
xược ... [242] Sự ghen ty và sự ti tiện ... [243] Sự lừa lọc và sự mưu mô 
... [244] Sự không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo 


đức. Đây là hai phẩm chất đáng chê trách.” 


245 (16) — 249 (20) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất không tội lỗi [không bị chê 
trách|. Hai đó là gì? [245] Sự không tức giận và sự không thù ghét ... 
[246] Sự không chê bai và sự không hỗn xược ... [247] Sự không ghen ty 
và sự không ti tiện ... [248] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... 
[249] Sự biết xâu hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây 
là hai phâm chất không bị chê.” 


250 (21) — 254 (25) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất có kết cuộc là khổ đau. Hai đó là 


«65 


gì? [250] Sự tức giận và sự thù ghét ... [251] Sự chê bai và sự hỗn xược 
... [252] Sự ghen ty và sự ti tiện ... [253] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... 
[254] Sự không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo 


đức. Đây là hai phẩm chất có kết cuộc là khổ đau.” 


255 (26) — 259 (30) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm có kết cuộc là hạnh phúc. Hai đó là 
gì? [255] Sự không tức giận và sự không thù ghét ... [256] Sự không chê 
bai và sự không hỗn xược ... [257] Sự không ghen ty và sự không ti tiện 
... [258] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [259] Sự biết xấu hỗ 
về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất có 
kết cuộc là hạnh phúc.” 


260 (31) — 264 (35) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất có kết quả là khổ đau. Hai đó là 
gì? [260] Sự tức giận và sự thù ghét ... [261] Sự chê bai và sự hỗn xược 
... [262] Sự ghen ty và sự ti tiện ... [263] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... 
[264] Sự không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo 


đức. Đây là hai phẩm chất có kết quả khổ đau. 


265 (36) — 269 (40) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất có kết quả hạnh phúc. Hai đó là 
gì? [265] Sự không tức giận và sự không thù ghét ... [266] Sự không chê 
bai và sự không hỗn xược ... [267] Sự không ghen ty và sự không tỉ tiện 
... [268] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [269] Sự biết xấu hỗ 
về mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất có 
kết quả hạnh phúc.” 


66 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


270 (41) — 274 (45) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất gây khổ sở. Hai đó là gì? [270] 
Sự tức giận và sự thù ghét ... [271] Sự chê bai và sự hỗn xược ... [272] 
Sự ghen ty và sự ti tiện ... [273] Sự lừa lọc và sự mưu mô ... [274] Sự 
không biết xấu hỗ về mặt đạo đức và sự bất chấp về mặt đạo đức. Đây là 


hai phẩm chất gây khổ sở.” 


275 (46) — 279 (50) 


“Này các Tỳ kheo, có hai phâm chất không làm khô sở. Hai đó là gì? 
[275] Sự không tức giận và sự không thù ghét... [276] Sự không chê bai 
và sự không hỗn xược ... [277] Sự không ghen ty và sự không ti tiện ... 
[278] Sự không lừa lọc và sự không mưu mô ... [279] Sự biết xấu hỗ về 
mặt đạo đức và sự biết sợ hãi về mặt đạo đức. Đây là hai phẩm chất không 


làm khô sở.” 


NHÓM 18 
GIỚI LUẬT & LẶP LẠI °* 


280 () 3% 


“Này các Tỳ kheo, chính vì hai lý do này nên Như Lai đã quy định 
những điều-luật tu hành đỗi với những đệ tử của mình. Hai lý do đó là gì? 
Vì sự an-lành (tốt đẹp, lợi lạc, an ôn) của Tăng Đoàn và vì sự dễ-dàng (dễ 
vận hành, êm đềm) của Tăng Đoàn ... Để kiểm soát được những người 
ngang ngạnh và nhờ đó để những Tỳ kheo hành xử tốt (thiện hạnh) được 
sống an ồn ... Để kiềm chế những ô-nhiễm thuộc (có hậu quả trong) kiếp 
này và xua tan những ô-nhiễm thuộc (có hậu quả trong) kiếp sau ... Để 
kiềm chế những thù-hận thuộc kiếp này và xua tan những thù-hận thuộc 
kiếp sau ... Để kiềm chế những tội-lỗi thuộc kiếp này và xua tan những 
tội-lỗi thuộc kiếp sau ... Để kiềm chế những hiểm-họa thuộc kiếp này và 


xua tan những hiểm-họa thuộc kiếp sau ... Để kiềm chế những phẩm-chất 


° 67 


bất thiện thuộc kiếp này và xua tan những phẩm-chất bất thiện thuộc kiếp 
sau... Vì sự bi-mẫn dành cho những người tại gia và để ngăn-chặn phe 
nhóm những người có tham-muốn xấu ác ... Để cho những người không 
có niễm-tin sẽ có được niềm-tin và để gia tăng niềm-tin ở những người đã 
có niềm-tin ... Vì sự liên tục của Giáo Pháp tốt lành và vì sự phát huy của 
Giới Luật. Chính vì hai lý do này nên Như Lai đã quy định những điêu- 
luật tu hành đỗi với những đệ tử của mình.” 


281 (2)— 309 (30) 


“Này các Tỳ kheo, chính vì hai lý do này nên Như Lai [281] đã quy 
định bộ luật Pãtmokkha (Giới Bổn Tỳ Kheo, Giới Luật Tỳ Kheo) đối với 
những đệ tử của mình. Hai lý do đó là gì? ... [iếp tục: kinh này và các kinh 
còn lại lặp lại y hệt lời của kinh 2:280 kế trên, và sau đó tiếp tục lần lượt câu 


đâu tiên “đã quy định ...” như dưới đây:]*° 


[282] “... đã quy định việc tụng-đọc Patimokkha ... 

[283] “... đã quy định việc đình-chỉ Patimokkha ... 

[284] “... đã quy định lễ-mời tự phê bình [tự tứ]... 

[285] “... đã quy định đình-chỉ lễ-mời tự phê bình [tự tứ]... 
[286] “... đã quy định điều-luật để nghiêm cấm ... 


[257] “... đã quy định điều-luật để đặt dưới sự phụ-thuộc (giám sát, 


quản chế) ... 
[288] “... đã quy định điều-luật đề lưu-đày (đi nơi khác)... 
[289] “... đã quy định điều-luật để hòa-giải ... 
[290] “... đã quy định điều-luật để tước-quyên (cắm túc)... 
[291] “... đã quy định việc thực-thi (thời hạn) sự quản-chế _ 


[292] “... đã quy định việc làm-lại (điều tra, xem xét) từ đầu ... 


68 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


[293] “... đã quy định việc thực-thi việc sám-hồi (thú tội)... 
[294] “... đã quy định việc khôi-phục (tội nhẹ có thể khôi phục)... 


[295]“... đã quy định việc phục-hồi (đối với người bị oan, bị xử 


STssvj vài 
[296] “... đã quy định việc loại-bỏ (tây chay)... 
[297] “... đã quy định việc thụ-giới Tỳ kheo (đại thọ giới) ... 


[298] “... đã quy định điều-luật bao gồm một cử-chỉ để biểu quyết 


(của các Tỳ kheo tham gia biểu quyết về một tội) ... 


[299] “... đã quy định điều-luật bao gồm một cử-chỉ là [yếu-tố] thứ 
hai để biểu quyết... 


[300] “... đã quy định điều-luật bao gồm một cử-chỉ là [yếu-tố] thứ 
tư đề biểu quyết... 


[301] “... đã quy định [một điều-luật] khi chưa có điều-luật được quy 
định trước đó ... 


[302] “... đã đưa vào tu-chỉnh [về một điều-luật] đã được quy định 
trước đó ... 


[303] “... đã quy định việc loại-bỏ (tây chay) khi hiện diện ... 
[304] “... đã quy định việc loại-bỏ (tây chay) dựa trên sự hồi-nhớ ... 


{305]““... đã quy định việc loại-bỏ (tây chay) dựa trên sự không- 
sạch (sự có tội lỗi) trong quá khứ ... 


[306] “... đã quy định việc thừa-nhận (tội)... 

[307] “... đã quy định về [ý kiến của] đa-số ... 

[308] “... đã quy định về [sự tuyên bố] sự gia tăng mức độ hành vi 
phạm tội ... 

[309] “... đã quy định (điều luật) sự “phủ bằng cỏ xanh”. Hai đó là 


gì? Vì sự an-lành của Tăng Đoàn và vì sự dê-dàng của Tăng Đoàn... Vì 


« 69 


sự liên tục của Giáo Pháp tốt lành và vì sự phát huy Giới Luật. Chính vì 
hai lý do này nên Như Lai đã guy định sự 'phủ bằng cỏ xanh.” 


NHÓM 19 
BẮT ĐẦU TỪ “THAM” & TÓM LƯỢC 33 


310 (1) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự-biết trực tiếp về tham, hai thứ (pháp tu) 
này cần được tu tập. Hai đó là gì? Sự vắng-lặng (thiền định) và sự minh- 
sát (thiền quán). Đề có sự-biết trực tiếp về tham, hai thứ này cần được tu 


bọn 


tập. 


311 (2)— 319 (10) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-diệt tham ... sự biến-mất của tham ... 
sự phai-biễn của tham... sự chám-dứt tham ... #w buông-bỏ tham ... sự 
fừ-bó tham, hai thứ này cần được tu tập. Hai đó là gì? Sự vắng-lặng (thiền 
định) và sự minh-sát (thiền quán). Để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự 


từ-bỏ tham, hai thứ (pháp tu) này cần được tu tập.” 


320 (11) — 479 (170) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự-biết trực tiếp ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất.... sự phai-biến . 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự tf-bỏ sân... s1... sự tức-giận... sự 
thù-ghét ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự lừa-dối ... sự 
mưu-mẹo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá lố, đữ đội)... 
sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa ... sự lơ-tâm phóng dật, 
hai thứ (pháp tu) này cần được tu tập. Hai đó là gì? Sự vắng-lặng (thiền 


định) và sự minh-sát (thiền quán). Để có sự-biết trực tiếp ... sự từ-bỏ sân 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


.. SỈ... sự lơ-tâm phóng dật, hai thứ này cần được tu tập.” 


— HÉT QUYÊN 2— 


BẢNG VIẾT TẮÁT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikäya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miền Điện (= Chattha Sangäyana Tipitaka, bản điện 
tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayani Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tikã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 
NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN 
bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè. 
SC = trang SuttaCentral: bản dịch Päli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng để chỉ phiên bản của luận giảng 
Mp, là chúng tương ứng chỉ ấn bản Cha/tha Sangäyana Tipitaka bản điện 
tử 4.0 (dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên 
Cứu Thiên Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ẫn bản Tích Lan Simon Hewavi- 
tarne Bequest (1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng 
Mp thuộc ấn bản điển tử của Cha/ha Sangäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄÃLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: V¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Củh¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasaiganT-atthakathä): Cw Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: ấp Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakatha: Chú Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasadganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 








72 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 








+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: ếập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

If-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

JjJa: = Jãtaka: ?ập kinh Chuyện T' yên Thân Cúa Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: ứập Kinh T; yếu Tì ụng (thuộc KN) 

« KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MII = Milindapanha: /áp kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikäya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiramI: C”⁄ Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahaä-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: zập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc 
KN) 


Pat{is = Patisambhidamagøsa: /ậ? Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải 
Đạo) (thuộc KN) 


Patis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Cú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 


Pj II = ParamatthaJotika, Phần II (Suttanipata-atthakathä): C7 Giải tập 
NY/) 


Pp = PuggalapannattI: 5ô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thì Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathã: Chú Giải tập Pp 

Ps = Papancasidan1 (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pv = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Suttanipata: áp Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädikãa (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 








Bảng Viết Tắt * 13 








Sv = Sumaogalav1läsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu 
Chủ Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

Th = Theragathã: /áp? kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: C7 Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathä: /áập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Th†T-a = TherTgathã-atthakathã (1998): Chư Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ểáp kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (SammohavinodanT): Chú G¡ả¡ bộ Vĩíph 
Vibh-m{ = Vibhaäga-mũlatTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản 
Miên Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagsa: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 
Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders` Verses I: 7rưởng Lão Thị Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders" Verses II: 7zưởng Lão Thị Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: áp K7nh Tập 1 (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi 








74 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 








học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh 
của MỊN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nanamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc 
SN (của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pãli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa 
Học & Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Niêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-WIlliams” Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn- 
Anh (của MonIer-W¡illiam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiến sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
Lưu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn 


trong phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản 
PTS. Các trích dẫn từ Uđãna và Itivuraka thì ghi số kinh theo sau là số 








Bảng Viết Tắt * 15 








trang của ân bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo 
bằng số chương và số đoạn trong Ppn. 








76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


CHÚ THÍCH 





?! [Mp đưa ra những chú giải về tất cả những hình phạt này. Tôi [TKBĐ] chỉ 
dịch một số chú giải đầu, phần còn lại để người đọc tự tưởng tượng. (1) “Nồi 
cháo” (bilangathalika): họ mô sọ người đó ra, gắp hòn sắt đang nóng đỏ bỏ 
vào đó, và nấu cho não người đó chảy ra. (2) “Cạo đầu như vỏ sò” 
(sankhamundgika): họ cắt đa đầu từ miệng trở lên, sau đó túm lấy tóc cột vào 
cây rồi kéo mạnh lên cho tuốt hết da đầu và tóc ... (3) “Miệng La-hâu” 
(rãhumnukha): họ vạch miệng người đó bằng cây giáo và đốt đèn dầu bên 
trong miệng, hoặc thọc lưỡi mác vào trong đến khi máu tuôn chảy ra... (4) 
“Vòng lửa" (jotimalika): họ quân chặt vải thắm dầu xung quanh thân người 
và đốt lửa cho cháy. (5) “Tay bốc cháy” (hatthapajjotika): họ quân chặt vải 
thắm dầu quanh bàn tay và đốt lửa cho cháy.] (Đoạn kinh nói về những hình 
phạt khủng khiếp này cũng có ghi trong kinh 4:121). (216) 


?1 [Mp diễn dịch nghĩa là: “Ngay cả khi có cả ngàn [lượng vàng] rớt dọc 
đường, người đó cũng không lấy cắp miếng nào để dùng nó nuôi thân mình, 
mà người đó sẽ quay gót và bỏ đi với ý nghĩ: “Ta đâu có nhu cầu gì với thứ 
này?*”] (217) 


?!8 [Chữ “có hậu quả xấu và khổ đau”: cả phiên bản Ce và Be đều ghi là: 
pãpako dukkho vipako; khác với trong Be chỉ ghi là: paãpako vipako.—(So 
sánh với đoạn (4) kinh 4:121 trong đó thì chỉ ghi “có hậu quả xấu” (päpako 
vipäko) chứ không có chữ “khổ đau” (dukkho). Kinh 2:11 bên dưới cũng ghi 
không có chữ “khổ đau”.).] (218) 


- (Chỉ ở kinh này, và kinh số 3, 4 kế dưới và kinh số 11, 12, 13, người dịch 
Việt tạm đổi dùng chữ ñành-động = nguyên văn lời kinh [hành vi thân; thân 
hành]; /ởi-zói = [hành vi miệng; khẩu hành]; và zâm-ý = [hành vi tâm; tâm 
hành] cho người đọc đễ đọc, với lời kinh gốc trong ngoặc [...].) 

?!? [Nguyên văn cụm chữ này: szbbũpadhipafinissagsa. Mp định nghĩa 03 


loại sự fhu-nạp (upadhi; sanh y; sự thu-vào, sự nạp-vào) chính là: các uấn 
(ngũ uân), những ô-nhiễm (lậu hoặc), và những sự tạo-tác cố-ý (các hành) 


78 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


[khandha, kilesa, abhisankhäral. Sự từ-bỏ những thứ này là đồng nghĩa = 
Niễt-bàn. Sự chuyên-cân f (tinh cần) đề đạt tới sự £-bỏ này chính là sự nỗ- 
lực (tinh tấn) cộng với sự minh-sát và thánh đạo.] 


- (Coi thêm chú thích 674 ở kinh MN 66, mục 14, trong đó thì nói sự £hu-nạp 
(sanh y) cần được đẹp bỏ thì gồm có 04 thứ là: khandh°upadhikiles°upadhi 
abhisankhärˆupadhi kãmagun°upadhi: tức = gồm 03 thứ nói trên và năm dây 
khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). ] (219) 


220 [7Jaj điều gây ra sự thống khổ (dhammä tapaniyä) không phải được nói 
một cách rõ ra như vậy trong lời kinh, nhưng rõ ràng hai điều đó là (¡) dính 
vào hành vi sai trái, và (ii) không làm hành vi tốt thiện. Cách giải thích này 
cũng áp dụng một cách tương ứng cho kinh kế tiếp.] (220) 


2! [Mp chú giải rằng: (1) “Bằng sự không tự-mãn đổi với những phẩm hạnh 
thiện lành” (asantufthitã kusalesu dhammnesu), Phật cho thấy mình là: “không 
hài lòng chỉ ở mức những tâng thiền định sắc-giới (jhãna) hay những dấu- 
hiệu (tâm ảnh, nimiffa) sảng tỏ [của sự định-tâm], ta đã phát khởi thánh đạo 
A-la-hán. Chừng nào thánh đạo đó chưa khởi sinh, ta vẫn chưa hài lòng. Và 
khi chưa được mãn nguyện về sự chuyên-cân tu, ta đã tiếp tục phần đấu (tỉnh 
cần), đứng vững không lùi bước'. (H) Và “sự không biết mệt-mỏi” (ap- 
pafivãnitä) có nghĩa: không quay đầu, không lùi bước, không ngơi nghỉ. Và 
“Bằng sự chuyên-cân tu không biết mệt-mỏi”, Phật muôn nói là: “Khi ta còn 
là một Bồ-tát, ta đã chuyên-cần tụ (tỉnh cần) liên tục, không lùi bước, khát 
nguyện đạt tới sự toàn-frf.”]| (221) 


222 [Mẫu lời thệ “quyết tâm” này cũng có trong kinh AN 8:13, đoạn (8); MN 
70, mục 27; SN 12:22, SN 21:03 (Quyền 2); và Ja Ï71,24-27).] (222) 


23 [Mp: “% chuyên-chú (appamada) cũng nằm trong sự không xa lìa sự 
chánh-niệm. “Sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc” (anuftara yogakkhema): 
tức là nhờ sự chuyên-chú Phật không chỉ đạt tới sự g/ác-ngộ mà cũng đạt 
được sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc (của hiện-hữu, luân-hồi sinh tử ...), 
và sự an-toàn tối thượng này gồm có thánh quả A-la-hán và Niết-bàn.”] (223) 


224 [So sánh lời kinh gần tương tự: “suy ngẫm về sự thỏa-thích trong những 
thứ...” và “suy ngẫm về sự nguy-hại trong những ...” trong các kinh SN 


Chú Thích * 79 


12:53: SN 12:54; SN 12:57-59 (Quyền 2).] (224) 


225 [(Đây là 02 phẩm-chất căn bản rất quan trọng đối với một người, là 
nền tảng cho nhiều phâm-chất thiện và sự tu-sửa của người đó!). (¡) Sự biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức Jvề lương tâm] (hiri là sự ghê-tởm đối với những 
hành-động và lời-nói xấu ác; (1H) sự biết sợ-hãi hề mặt đạo đức] những việc 
làm sai trái (otfappa) là sự sợ-hãi nêu làm những nghiệp bắt thiện sai trái nói 
trên. (1) S5 biết xấu-hồ về mặt đạo đức là hướng vào trong, hướng nội. Nó 
khởi sinh từ sự biế: f-trong và nó khiến người đó /ờ chối làm những điểu sai 
rrái dựa trên sự cảm-nhận về nhân tính và phẩm giả của mình. (1) Sự biẾI sợ- 
hãi những việc làm sai trái thì có hướng ra ngoài, hướng ngoại. Nó khởi sinh 
từ sự sợ-hãi về tội lỗi và nó khiến người đó từ chối làm những điểu sai trải 
dựa trên sự sợ-hãi về những hậu-quả. Đề đọc giảng giải chỉ tiết hơn về các 
thuật ngữ này, coi CMA 8ó, As 12425, và Vism 464,31-465,4, Ppn 
14.142.] (225) 


?2° [Chữ mmãiucchã có nghĩa là “đi”: tức là chị gái hay em gái của mẹ; chữ 
mãtulãn: nghĩa là vợ của cậu, tức là “mợ”.| (226) 


227 [Ứassipanäyikä. Ba tháng an cư Mùa Mưa (kiết-hạ) được tuân thủ bởi 
những tu sĩ Phật giáo trong suốt mùa mưa ở Ấn Độ thời đó. Trong thời gian 
này, đoản/nhóm các Tỳ kheo ở một địa phương [và Tỳ kheo ni ở một địa 
phương] phải ở trong một chỗ cư trú đã chọn (ví dụ như trong khu chùa, tu 
viện, tịnh xá để) để tu học chứ không được ra đường: mặc dù một số họ có 
thể được phép đi ra ngoài trong tối đa 07 ngày vì những lý do cần thiết (hay 
làm những Phật sự) nào đó. Có 02 loại kỳ an cư (02 phân kỳ kiết-hạ): (1) 
Loại “&b an-cư sớm hơn) là 03 tháng an-cư bắt đầu từ ngày Rằm của tháng 
Äsã[ha [thường trùng với tháng 7 hay đầu tháng 8] cho đến ngày Rằm tháng 
Kattika [cũng là ngày lễ Kattika dâng y cho tăng ni khi kết thúc mùa an-cư, 
thường rớt vào tháng 10 hoặc đầu tháng 11]. (2) Loại “&b an-cư trễ hơn" cũng 
gồm 03 tháng an-cư nhưng bắt đầu và kết thúc trễ hơn 01 tháng so với “&} an- 
cư sớm hơn” mới nói ở trên. | (227) 


22 [Để ý chỗ cụm chữ này, nó khác với cụm chữ trong kinh 2:01 ở trên: 
nghĩa là trong kinh này cả Ce và Be chỉ ghi pãpako vipäko (có hậu quả xấu) 
chứ không có thêm chữ đ„kkho (khổ đau), (đây là giống với cách ghi trong 


§0 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


kinh 4:121. Mời coi lại chú thích 218 ở kinh 2:01 ở trên).] (228) 


??? [Cụm chữ “năng lực của một học-nhân”: Ce ghi là: sekhametam balam; 
Be thì ghi là sekhãnametam balam; Ee ghi là sekhãnam etam balam. Mp chú 
giải rằng: Đây là “„ăng lực hiểu-biết (tri lực) của 7 loại học-nhân”. 07 loại 
học-nhân là 07 bậc thánh đang tu học từ chặng ?hánh-đạo Nhập-lưu cho đến 
chặng thánh đạo A-la-hán. Tức là, 07 loại bậc học-nhân gồm tất cả những 
bậc thánh nhân, trừ bậc A-la-hán. A-la-hán là bậc vô-học nhân (asekha), là 
người không còn tu học nữa.”| (229) 


?3° [Nguyên văn câu này: Sankhittena ca vithãrena ca. Mp chú giải: “Sự chỉ 
dạy một cách ngăn-gọn (vắn tắt) là sự chỉ dạy được nói ra một cách ngắn 
gọn, chỉ nói ra chủ-đề (iikã). Còn sự chỉ dạy một cách chỉ-tiết là sự chỉ 
dạy được nói ra, giảng giải, và phân tích một cách chỉ tiết về cái chủ-đề chính 
đó (mãtikam vithãrato vibhajixä kathitä). Nhưng cho đù một chủ-đề chính 
có được nêu ra trước hay không, một sự chỉ dạy được nói ra bằng cách giảng 
giải và phân tích thì được gọi là sự chỉ dạy một cách chi tiết. Thường thì sự 
chỉ dạy văn tắt dành cho những người có trí năng siêu xuất và sự chỉ dạy chỉ 
tiết được nói cho những người có trí năng bình thường.] (230) 


23! [Mp đề cập 04 loại “vấn đề thuộc về giới luật: (1) liên quan đến một sự 
tranh-chấp (vivadadhikarana), (1) liên quan đến một sự buộc-tội (anuvãdäa- 
dhikarana), (11) liên quan đến một ồi (apaftadhikharana), và (1v) liên quan 
đến /hủ fục phán-xử (kiccadhikarana). Những vẫn đề này được nói chi tiết 
trong Luật Tạng, Vin II 88-92. Nói ngắn gọn là: (¡) một vấn đề liên quan đến 
một sự franh-chấp khởi sinh khi một Tỳ kheo [hay Tỳ kheo ni] tranh chấp về 
Giáo Pháp và giới luật; (1) một vấn đề liên quan đến sự buộc-tội khởi sinh 
khi họ quy tội một người khác đã phạm một tội nào đó; (1i) một vấn đề liên 
quan đến một ứồi khởi sinh khi một Tỳ kheo [hay Tỳ kheo ni] đã phạm một 
tội đang tìm cách phục hồi; và (iv) vấn đề liên quan đến /J tục phán-xử là 
giải quyết theo những thủ tục quy định chung của Tăng Đoàn. Những phương 
pháp để giải quyết những 'vấn đề thuộc về giới luật. (adhikaranasamatha) 
cũng được giảng giải trong các kinh như MN 104, mục 12-20. Coi thêm nhà 
sư Thãnissaro 2007a: 546—61.] (231) 


?32 [Nguyên văn câu này: Ahzm kho akusalam ãpanno kañcideva desam 


Chú Thích * 81 


kayena. Nguyên văn câu này: Aham kho akusalamn apanno kañcideva desam 
kayena. Mp chú giải: “Ở đây, “điều øì là bất thiện" (akusalam) là chỉ một tội 
(äpatti); ý nghĩa là “Tôi đã phạm vào một tội". 'Một điều sai trái nào đó' 
(kañcideva desam): là không phải chỉ mọi tội, mà chỉ một loại tội nào đó; ý 
nghĩa là “một tội cụ thể nào đỏ`.”] (232) 


?33 [Nguyên văn câu này là: Suñkadäyakam va bhangdasmim. Tôi đã sửa lại 
một một chút sự diễn đạt giãn lược tiếng Päli để đưa ra nghĩa của nó. Mp chú 
giải: “Một tội được phát sinh bởi người nhập khâu hàng hóa bị đánh thuế khi 
người đó né tránh trạm thuế quan, và người đó là một tội phạm trong trường 
hợp này, chứ không phải vua quan hay những nhân viên hải quan.” (Ý nghĩa 
ở đây là người nói suy xét và nhận lỗi về phần mình).] (233) 


234 [Mp chú giải rằng: Có 02 lỗi về phần vị Tỳ kheo khiến trách là vị ấy (¡) bị 
chi phối bởi sự khó chịu (bực mình) của mình và (¡) khiến trách người kia 
chỉ vì mình khó chịu. Có 03 lỗi về phần vị Tỳ kheo () phạm tội là phạm tội, 
(1) bị khó chịu, và (11) thông báo cho người khác. | (234) 


35 [Hành vi trái với Giáo Pháp” (adhammacariya) và hành vỉ đúng theo 
Giáo Pháp (dhammacariyä) được giảng giải ngắn gọn trong kinh kế tiếp. 
Trong kinh 10:220 và 10:217, những hành vi đó được nhận dạng là 70 ẩđưởng 
nghiệp bắt thiện và 10 đường nghiệp thiện. (235) 


23 [Mp giải thích rằng bà-la-môn này đã đến gặp Phật vì sự tự cao của ông 
ta, ý định tìm lỗi bắt lỗi trong giáo lý của Phật. Phật biết điều đó và hiểu rằng 
ông bà-la-môn sẽ có được ích lợi chỉ khi ông ta được trả lời trước bằng 02 
một câu trả lời dứt khoát nhưng giống nhau cho 02 hệ quả tái-sinh ngược 
nhau là cõi trời và địa ngục, thì ông ta sẽ tiếp tục hỏi tới để biết. Và cách trả 
lời và giảng giải quy nạp theo một công thức “do có làm và không làm” đã 
làm cho ông bà-la-môn bớt kiêu ngạo và trở nên kiêm tốn để hiểu biết, và 
kính phục Đức Phật, và xin quy y Tam Bảo. | (236) 


?37 [Be chia kinh này thành 02 kinh; ở đây tôi làm theo Ce và Ee coi đây là 
01 kinh, tức coi những đoạn nói về sự biến-mất và sự liên-fục của Giáo Pháp 
là những phần đối nghĩa với phần trước của nó mà thôi. 


- (Các đoạn (1) và (2) trong toàn kinh này cũng tương ứng giống đoạn (1) và 


§2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


(2) trong các kinh 4:160 và 5:156).| (237) 


?38 [Nguyên văn câu này: Dunnikkhiitañca padabyafjanam attho ca dunmto.] 
(238) 


?32 [Nguyên văn câu này: Dunnikkhidtañca padabyafjanam attho ca dunmto.] 
(239) 


240 [Về nghĩa lời kinh chỗ này, coi thêm kinh SN 11:24 (Quyên I), trong đó 
nghĩa kinh được gắn vào một câu chuyện và được kết tụng bằng thi kệ.] (240) 


?! [Mp giải nghĩa là: (¡) “Người đầu là chỉ ông Sunakkhatta, ông này nói 
rằng: “$a-mồn Cô-đàm không có phẩm chất siêu nhân nào cả ...`, [mời coi 
toàn bộ câu ông nói trong kinh MN 12, mục 2|. (1) Người thứ hai là chỉ một 
đệ tử hay tín đồ đầy lòng-tin vào Phật nhưng “đức-tin' đó dựa trên sự thiếu 
hiểu biết, người đó thường diễn dịch sai về Như Lai kiểu như: “Phát là foàn 
bộ siêu thể (buddho nãma sabbalokuftaro); tắt cả các bộ phận trong thán 
của Phật, như tóc, đều là xuất thế gian`.” Cách nói này có lẽ nỗi tiếng là 
quan-điểm của những người theo phái Thuyết Xuất-Thế Bộ (Lokottaraväda, 
Lokoftaravadin), là một nhánh phái chẻ ra từ bộ phái Đại C?iúng Bộ 
(Mahasamnghika), họ cho rằng các vị Phật là toàn bộ xuất thế gian (toàn thân 
thể, tóc, răng ... ngay cả phân đều là xuất thế (siêu phàm)!)] (241) 


22 [Ee chia kinh này thành 2 kinh, mỗi đoạn 1 kinh; còn tôi làm theo Ce và 
Be, tức gộp lại thành 1 kinh như vây.] (242) 


? [Câu hỏi “những kinh nào là thuộc loại đã rõ nghĩa (zztha) và những 
kinh nào là thuộc loại cần có sự giải nghĩa (neyyaffha)” đã trở thành một 
trong những đề tài tranh cãi mạnh nhất trong ngành chú giải kinh điển. Bắt 
đầu từ những trường phái Phật giáo tiền thân ở Án Độ, sự tranh cãi này đã 
tiếp tục cho tới tận thời sau khi có các kinh Đại thừa [như Aksayamafinirdešsa 
(Vô tận ý luận) và Samdhimirmocana (Giải thâm mật kinh)]. Sự tranh cãi đa 
chiều thậm chí tiếp tục lan ra khỏi Ấn Độ đến tận Tích Lan, Trung Quốc, và 
Tây Tạng. Các luận giảng Pãli đã quyết định vấn-đề này dựa trên cơ sở của 
Vị Diệu Pháp, đó là sự phân-biệt những thực-tại tột cùng với những thực-tại 
thê tục. 


Chú Thích * 83 


- Mp chú giải như vầy: “() Những kinh nói về một người (puggala), hai 
người ... thì cần có sự giải nghĩa (chú giải, diễn dịch), bởi vì ý nghĩa của nó 
phải được diễn dịch dưới ánh sáng của sự thật theo nghĩa tột cùng là một 
“người` (*cá nhân`) là không thực có (paramatthato pana puggalo nãma naf- 
th¡). Một người nhận lầm răng các kinh nói rõ về cái 'gưởi” và chấp rằng cái 
'người" đó tồn tại thực theo nghĩa tột cùng, nên đã đi giảng “một bài kinh cần 
có sự giải nghĩa' như “một bài kinh đã rõ nghĩa". (1ñ) “Một bài kinh đã rõ 
nghĩa (phơi bày, lộ nghĩa) là bài kinh nói về “sự vô-thường, sự khổ, và sự vô- 
ngã”; bởi vì trong trường hợp này ý nghĩa đơn giản là “sự vô-thường, sự khổ, 
và sự vô-ngã”. Một người cho kinh này là “một kinh cần có sự giải nghĩa” và 
diễn dịch nó theo cách như thể để xác nhận “có thứ thường hằng, có thứ 
sướng, có bản ngã" (thường, lạc, ngã), nên đã đi giảng “một bài kinh đã rõ 
nghĩa như “một kinh cần có sự giải nghĩa'.” 

- Sự phê bình (¡) có lẽ là để phản đối cách những người theo nhánh phái Pug- 
galavada (Trụ tử bộ), họ chấp “con người” là một thực thể hiện hữu tột cùng. 
Còn sự phê bình (¡) là để phản đối hình thái ban đầu của /huyết tathãgata- 
garbha (Như Lai tạng), trong đó [trong kinh Bát Niết Bàn của Đại thừa 
(Mahayana Parinirvana Sữfra)] đã xác nhận có một bản ngã thường hằng, 
thường sướng, và tinh khiết (thường, lạc, tịnh).] (243) 


24 [Mp diễn dịch “hành-động (nghiệp) che giấu” (paticchannakamma) đơn 
giản là hành-động xấu ác, và giải thích thêm rằng ngay cả những hành-động 
xấu ác không che giấu thì cũng được coi là loại hành-động che giấu. Đó là 
nói về những người xấu ác không biết tu sửa. Tuy nhiên, nói về đạo, nếu 
người phạm tội ác biết thú nhận hành-động xấu ác và tu sửa nó thì có thể tiêu 
giảm bớt nghiệp lực xấu đó. Như kinh Pháp Cú 173 có nói đại ý rằng: “Ai đã 
phạm vào nghiệp xấu ác, nhưng biết dùng nghiệp thiện lành để phủ sáng nó, 
thì nó sẽ thành như mặt trăng không còn bị mây che mờ.” (Thật ra ng 
hành-động che giấu, lén lút, giấu tay, xúi giục, xúi giục gián tiếp, manh 
múng, hiểm kín, âm mưu, ngâm hại nhau ... thì có đầy rẫy trong loài người, 
đó giống như là thành phần chính trong xã hội quan hệ giữa người với người 
trong cuộc mưu sinh vì “lợi, danh, vinh". Đại đa sỐ người đời cứ luôn ngụy 
biện cho những hành-động không mình bạch là thuộc loại hành-động “khéo 
léo, tế nhị, cần được giấu kí, không nên lộ liễu, vì ích lợi của số động...` 
—Nhưng về lý của đạo, tất cả đó đều là nghiệp xấu ác bất thiện).] (244) 


84 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


245 [Ee lại gộp kinh này và kinh tiếp theo thành 1 kinh; còn Ce và Be thì giữ 
thành 2 kinh riêng như vây. Tôi nghi ngờ rằng Ee đã đúng đắn khi gộp kinh 
2:27 và 2:28 lại thành một, vì đây là 2 kinh bổ nghĩa cho nhau; nhưng Ee lại 
gộp sai kinh 2:29, vì kinh này có chủ đề khác đi rồi.] (245) 


246 [Pafieøähä: chỗ-chứa. Chữ này rất hiếm khi được dùng trong các kinh của 
Phật. Mp chỉ đơn giản cho rằng 02 loại cảnh giới này là nhận-chứa (pz/ig- 
ganhanri) những người bất lương; và 02 cảnh giới kia là nhận-chứa những 
người đức hạnh; (nói nôm na là đồng nghĩa với chữ “»ơi-đến”, “nơi tái- 
sinh”).] (246) 


2 [Nguyên văn cả câu này: Arafñfñavanapatthanïl pantãni senäsanani. Tôi 
dịch theo Mp đã giải nghĩa cụm chữ araññavanapafthanr như một hợp ngữ 
kép (dvanda) là: arañfñami ca vanapafthami ca.] (247) 


2# [Nguyên văn: Pacchimañca janatan anukampamano. Ps I 129, 4-12 có 
luận giảng về lời kinh giống như vầy được ghi trong kinh MN 4, mục 34-35, 
với ý như sau: “Làm cách nào Phật thể hiện lòng bi-mẫn đối với những chúng 
sinh sau này bằng việc lui về ở trong rừng? Có nghĩa là: (¡) đối với những thế 
hệ Tỳ kheo sau thời Phật, và (1) để sau này sau khi họ nhìn thấy việc Đức 
Phật đã lui về trú sống ở những nơi rừng sâu hẻo lánh như vậy, thì họ sẽ làm 
theo gương Phật (sẽ sống tu trong rừng), và nhờ vậy mới tiễn nhanh trong sự 
tu tập để dẫn tới mục tiêu “diệt-khô'. 


- (Câu trả lời này cũng được nói và hiểu tương tự trong một bài kinh mà 
người nói điều này với Phật là thầy A-nậu-lâu-đà khi Phật hỏi vì sao thầy ấy 
chọn cách sống tu trong rừng và giữ 13 giới tu khổ hạnh (đầu-đà).).] (248) 


22 [Vijjãbhägiyä: những thứ thuộc trí-biết đích thực (minh). Cụm chữ thuật 
ngữ này cũng được tuyên thuyết trong kinh 1:575.] (249) 


250 [Đề đọc hiểu thêm mối liên-hệ giữa sự vắng-lặng (thiền định; sanarha) và 
sự mìỉnh-sát (thiền quán; vi2zssanđ), mời coi thêm các kinh 4:92-94 và 
4:170.| (250) 


2! [Mp chú giải rằng: “Cái tâm đang được tu tập là “cái tâm của đạo” (mag- 
gacữfa, đạo tâm) và trí-tuệ đang được tu tập là “?rí-fuệ của đạo” (mag- 


Chú Thích * 85 


gapañna, đạo tuệ).” Tuy nhiên theo tôi thì dường như lời kinh chỉ đơn giản 
nói chung về “âm” và “£rí-tz£°, chứ không chỉ riêng về cái tâm và trí-tuệ 
thuộc những chặng (chứng đắc) thánh đạo. Sự tu-tập tâm thông qua /Ùiển 
vắng-lặng (samaha, thiền định) và tu tập trí-tuệ thông qua sự minh-sát 
(vipassanä, thiền quán) sẽ dẫn tới đỉnh-cao là “sự giải-thoát của tâm sạch- 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuể” (anãsavä cefovimuffi paññavimuffi), đó là 
mục-tiêu rốt ráo của Phật Pháp. Ở đây, samafha (sự văng-lặng, thiền định) là 
điều-kiện (duyên) dẫn tới “sự giải-thoát của tâm" (cái tâm sạch nhiễm) và 
vipassanä (sự minh-sát, thiền quán) là điều-kiện (duyên) dẫn tới “sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ”.] (251) 


252 [Chỗ câu cuối này tôi đọc theo Ce và Ee là kaíañca hoti patikatañca 
atikatañcä tỉ. Be thì ghi khác những chữ cuối cùng là pzfikafañcã ti.] (252) 


253 [02 chữ mang tính thực hành ở đây là kiriyaväda và akiriyaväda (thuyết 
làm và thuyết không-làm). Về sự bác bò “thuyết không-làm” (akiriyaväda), 
tức giáo thuyết từ chối hiệu-quả vè mặt đạo đức của những việc làm khác, 
mời quý vị coi thêm kinh MN 60, mục 13; MN 76, mục 10. Còn kinh AN 
2:34 này dường như được cắt ra từ kinh AN 8:12, đoạn (1) và (2).] (253) 


?5 [Mp: “Chữ học-nhân (sekha) là chỉ 07 hạng học-nhân [từ người tu thánh 
đạo Nhập-lưu cho tới người tu thánh đạo A-la-hán, ngoại trừ A-la-hán]|. 
Nhưng một người phàm phu có giới-hạnh (sIlavantaputhujjana) cũng có thể 
được tính như người đang tu ở chặng thánh đạo Nhập-lưu.”] (254) 


255 [Mp trước khi chú giải về kinh này đã nói một hồi giới thiệu rất dài về 
cách mà một số đông các đệ tử tại gia từ thành SãvatthT đã tự nhiên tụ tập ở 
Khu Vườn Phía Đông để nghe thầy Xá-lợi-phất thuyết giảng. Những thiên 
thần từ những cõi trời cao thấp khác nhau và từ hàng ngàn hệ thế giới khác 
nhau cũng đã đến để nghe thầy Xá-lợi-phất nói bài thuyết giảng quan trọng 
này. Rằng thầy Xá-lợi-phất đã dùng một chiêu thức thằn-thông làm cho 
những người đứng sau đám đông quần chúng đó và những thiên thần ở viễn 
cuối của hệ thế giới đều có thể nhìn thấy và nghe rõ thầy ấy thuyết giảng.] 
(255) 


?5 [Mp chú giải: (1) “Người bị gông càm ở bên trong (ajjhaHfasamyojanam 


§6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


puggalam): “bên trong” (aj/hafam) là chỉ sự hiện-hữu trong cõi dục-gIới; 
“bên ngoài” (bahiddha) là chỉ sự hiện-hữu trong cõi sắc-giới và cõi vô-sắc- 
giới. Những tham-muốn và nhục-dục đôi với “bên trong” [gồm cả sự hiện- 
hữu cối dục-giớï] thì được gọi là gông-cùm bên trong. (11) Còn những fham- 
muốn và nhục-dục đỗi với “bên ngoài” [gồm cả sự hiện-hữu cõi sắc-giới và 
cõi vô-sắc-giới] thì được gọi là gông-cùm bên ngoài. (ii) Hoặc, nói cách 
khác, năm gông-cùm đầu (thấp hơn, nhẹ hơn; hạ phần kiết sử) là những loại 
gông-cùm bên trong, và zðăm gông-cùm sau (cao hơn, nặng hơn; thượng phần 
kiết sử) là những loại gông-cùm bên ngoài. Những người được cho là bị 
gông-cùm ở bên trong và bị gông-cùm ở bên ngoài không phải chỉ là những 
người phàm phu thế tục còn dính nặng trong vòng luân-hồi sinh tử, mà còn 
có những thánh nhân— đó là những bậc thánh Nhập-lưu, Nhất-lai, và Bắt- 
la—là những người được phân biệt và phân loại theo 02 cách gông-cùm nói 
trên tùy theo hình thức (cảnh giớn) tái hiện-hữu (tái sinh) của họ.” 


- Đáng ngạc nhiên là, bài kinh tương đương thuộc Hán Tạng là kinh MÃ 21 
(trong Đại Tạng Kinh I 448c23-25) lại giải nghĩa 02 loại người này theo 
một cách hoàn toàn đôi lập với phiên bản Päli, như vầy: “7rong thể gian này 
có hai loại người. Hai đó là gì? Người với gông-cùm bên trong, là bậc Bất- 
lai, người không còn quay lại thế gian này. Và người với gông-cùm bên 
ngoài, là người không phải bậc Bất-lai, là người còn quay lại thể gian này.” ( 
IHEfff—il Á. HÄW—. fẩINáä NỊHš. 4+34WWlll. ?72ÈÃš 3EBmJ 
HữÂï. 3#2Z&IWIRÏ ). Lời kinh tiếp theo trong kinh MÃ 21 cũng giống theo 
cách giải nghĩa này. | (256) 











?7 [Mp: “Người đó quay lại trạng thái hiện-hữu này (ãgamtã ithattam): 
Người đó quay lại trạng thái con người “năm-uân”. Hay nói khác, sau khi hết 
kiếp ở cõi trời đó, người đó không tái sinh lại trong cõi trời đó hay trong cõi 
trời nào cao hơn, mà quay lại cõi thấp hơn, là cõi nhân gian này. Dựa theo 
yếu tô này, cho thấy ý lời kinh muốn chỉ rằng: 02 thánh đạo và thánh quả 
thấp hơn [Nhập-lưu và Nhất-lai] được chứng đắc bởi một Tỳ kheo là người 
chỉ tu thiên quán mình-sát (= thiên mình sát 'khô°; 'khô" là không dính thiền- 
định) dùng những yếu-tô (giới) làm đê-mục thiên (sukkha vipassakassa dhãtu 
kamưmna-fthanikabhikkhuno).] (257) 


?5# [Mp chú giải: “Một sự giải-thoát bình an (nào đó) của tâm” (aññataram 


Chú Thích * 87 


santam cefovinutimn): là tầng thiền định thứ tư (tứ thiền), thuộc 08 tầng 
chứng đắc thiền định; nói nó là bình-an bởi vì nó làm lắng lặn những ô- 
nhiễm bất bình-an, và nói nó là sự giải-thoát của tâm bởi vì tâm được giải 
thoát khỏi những ô-nhiễm đó (tâm sạch nhiễm).”] (258) 


25 [Mp: “Người đó được tải sinh trong một cõi thiên thần (thuộc 1 trong 5 
cõi trời trong-sạch (suaddhavaäsa, tịnh cư thiên). Người đó không còn quay lại 
trạng thái con người 'năm-uân”, cũng không tái sinh trong cõi nào thấp hơn 
cõi trời đó. Chỉ có một trong hai khả năng là: người đó được tái sinh trong 
một cõi trời cao hơn, hoặc chứng ngộ luôn Niết-bàn cuối cùng. Dựa theo yếu 
tố này, ý lời kinh muốn chỉ rằng: 03 thánh đạo và thánh quả [Nhập-lưu cho 
tới Bắt-lai] của một Tỳ kheo đang tu sự thiên-định [định-tâm] (samadhi- 
kamrmmikassa bhikkhuno).| (259) 


260 [Mp: “Ngay chỗ này, lời kinh muốn chỉ sự minh-sát của bậc Nhập-lưu và 
bậc Nhắt-lai [đã dùng] để tiêu diệt tham-dục đối với năm đối-tượng giác- 
quan, và [để đạt tới] thánh đạo Bắt-lai (anägãmimaggavipassana).”] (260) 


26! [Mp: “Với câu này, lời kinh muốn chỉ sự minh-sát của bậc Bắt-lai [đã 
dùng] để tiêu diệt tham-muốn được hiện-hữu (hữu tham) và jđể đạt tới] 
thánh đạo A4-la-hán (arahattamagsavipnassanđ).`”] (261) 


22 [Mp cho răng: ở đây, (¡) sự tu-tập để tiêu diệt dục-vọng (tanhãkkhaya) là 
đề cập lại sự rminh-sát của bậc Nhập-lưu và bậc Nhắt-lai [äã dùng] để đạt tới 
thánh đạo Bắt-lai, và (11) còn sự tu tập để tiêu diệt tham (lobhakkhaya) là đề 
cập lại sự zminh-sát của bậc Bắt-lai [đã dùng] để đạt tới thánh đạo A-la-hán. 
Điều này cũng hơi là cá biệt khi có ý phân-biệt 02 sự ứiêu-điệt như vậy. Bởi 
vì cả 02 đục-vọng (tanhđ) và tham (lobha) đều có thể cùng chỉ sự tham-muốn 
được tiếp tục hiện-hữu (bhava-tanhaã và bhava-raga: hữu-ái và hữu-tham), và 
càng thấy bất hợp lý rằng: sau khi đã ám chỉ sự chứng-đắc cao nhất, thầy Xá- 
lợi-phất lại quay lại nói về một tầng chứng-đắc thấp hơn; câu này có lẽ chỉ 
đơn giản là sự tiếp tục mô tả về một người đang tu tập để chứng ngộ quả A- 
la-hán.”] (262) 


23 [Mp: “[Thầy Xá-lợi-phất] đã thảo luận sự minh-sát dưới 06 riêu-đề: (1) 
“thánh đạo và thánh quả thấp hơn" của “người tu thiển mìinh-sát khô" dùng 


88 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


những yếu-tô (giới) làm đê-mục thiên quán; (2) “ba thánh đạo và thánh quả" 
của #gười tu đang fu thiên-định sự định tâm]; (3) “sự mình-sát” của “bác 
Nháp-lưu và bác Nhắt-lai [đã dùng] để tiêu diệt tham-dục (dục điệt) và jđể 
đạt tới] thánh đạo Bát-lai; (4) 'sự minh-sát' của “bậc Bắt-lai [đã dùng) để 
tiêu điệt dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu-ái diệt) và jđể đạt tới] thánh 
đạo A-la-hán: (5) (đề cập lại) “sự minh-sát” của “bác Nháp-lưu và Nhắt-lai 
[đã dùng} để tiêu diệt dục-vọng (ái diệt) —đó là dục-vọng khoái lạc giác 
quan (dục á1}—và [để đạt tới] thánh đạo Bất-lai; và (6) 'sự minh-sát' của 
bậc Bắt-lai [dã dùng] để tiêu diệt tham (ham điệt)—äó là tham-muốn được 
hiện-hữu (hữu dục)——và ƒ: để đạt tới] thánh đạo A-la-hán. 


- Ở phần kết luận bài kinh có ghi số lượng hàng trăm ngàn &ø/ thiên thần 
[một &o¿¡ = 10 triệu] đã chứng luôn thánh quả A-la-hán, nhưng không ghi số 
lượng những người chứng đắc các thánh quả Nhập-lưu, Nhất-lai ...”] (263) 


” é 


2⁄4 [Mp đã chú giải chữ “samacit” có nghĩa là “có tâm giống nhau”, “có 
tâm như nhau”, hay “đông tâm”, nhân đó nó giúp giải quyết luôn một vấn đề 
“tối nghĩa' trong thuật ngữ Päli này. Mặc dù rõ ràng trong tiếng Phạn chữ 
$ama = “bình an” và chữ sama = “giống nhau, đồng nhau”, nhưng trong 
nhiều phương ngữ Trung Ấn (Middle Indo-Aryan) thời đó, [gồm có cả tiếng 
Pal¡], thì 02 chữ này dường như không được phân biệt nghĩa khác nhau và do 
vậy nghĩa của chúng thường hay bị lẫn lộn. Mp khẳng định chữ “sa” là 
tương đồng với chữ tiếng Phạn là “sama” (giống nhau, đồng nhau), và ghi 
rằng: “Họ (các thiên thần) được gọi là 'có ứâm giống nhau" do tương đông 
nhau về “sự vi-tễ của tâm' của họ (cittassa sukhuma bhãvasamdafãya samacit- 
/đ); do họ đã tạo ra những thân của họ bằng những tâm có sự vi-tế giống như 
nhau (sukhưme ciftasarikkhake kafvra).”` Mp cũng đưa ra sự giải thích khác 
nữa về chữ “sanaciZ”, nhưng tất cả cũng kết lại một nghĩa là “có /âm giống 
nhau”. 


- Luận giảng tương đương của Hán Tạng [ở Đại Tạng Kinh Taiso T L449b1] 
có ghi là: [#Ê2Ù2 = “những thiên thân có tâm giống nhau] và như vậy cũng 
giống với cách giải thích của Mp. Điều này cho thấy rằng, (¡) bản kinh gốc 
dựa vào đó dịch ra bản kinh Hán Tạng đã có chữ “sammacifđ” trong một thứ 
ngôn ngữ có phân biệt nghĩa khác nhau của 02 chữ “sœma” và “sama”, hoặc 
là, (¡) nếu bản kinh gốc đó được lưu truyền trong một thứ ngôn ngữ không có 


Chú Thích * 89 


phân biệt nghĩa khác nhau của 02 chữ đó, thì chắc hắn nó đã có kèm theo 
chú-giải với nghĩa là “có tâm giống nhau”. 

- Tuy nhiên, 02 chữ “sanindriyä” và “santamänasä" gần cuối bài kinh, cả 02 
đều liên quan với chữ “søznz” tiếng Phạn, điều này cho thấy rằng cái ng”ữa 
gốc của chữ “samacitä” có thê là “có tâm bình an” (theo cách dịch của nhà 
sư Sujato) thay vì là “có ¿âm giống nhau”, trừ khi đã có sự cô ý lập lờ của 
người kết tập chữ này.”] (264) 


25 [Mp giải thích: “Ở đây không phải vì lòng bi-mẫn dành cho Ngài Xá-lợi- 
phất, vì lúc đó đâu cần phải thê hiện lòng bi-mẫn đối với vị trưởng lão đó ... 
VÌ VỊ ây đã đạt tới sự hoàn-thiện về trí-biết của một đệ tử (của Phật) tồi. Thay 
vì vậy, nghĩa ở đây là các thiên thần thỉnh cầu Phật đi đến đó vì lòng bi-mẫn 
dành cho những thiên thần khác và những người nghe khác đang tụ tập ở đó.” 


- Mặc dù luận giảng đã nói như vậy, nhưng vẫn có thể các thiên thần đã thực 
sự muốn Phật đi đến đó vì lòng bi-mẫn dành cho chính thầy Xá-lợi-phất. thầy 
Xá-lợi-phất Do họ nghĩ có lẽ thầy ấy không có đủ những năng lực thằn-thông 
để nhìn thấy hết sô đám đông những thiên thần đang tụ tập sát bên để nghe 
thầy ấy thuyết pháp, và do vậy nếu Phật đến đó Phật sẽ nói cho thầy ấy biết 
về điều đó. Trong kinh Ud 40, 28-29, thầy Xá-lợi-phất có nói thầy không 
nhìn thấy được một con ma bằng bùn (mayam pan'etarahi paimsupi- 
sãcakampi na passãma).| (265) 


9 [Mp: “Ngay ở đây” (idh°eva): nghĩa là: chính ngay trong cỗi người này và 
chính theo giáo pháp này các thiên thần đó (lúc đang làm người) đã từng tu- 
tập tâm của họ theo cách như vậy cho nên họ đã được tái sinh thành những 
thiên thần trong cõi hiện-hữu sắc giới đầy bình-an đó. Sau khi rời khỏi cõi 
thiên thần đó, họ đã tạo ra những thân vi-tế. Tức là, lúc đó những thiên thần 
đó đã đạt tới thánh đạo và thánh quả trong thời kiếp giáo hóa của Đức Phật 
Ca-diếp (Buddha Kassapa) trong Phật kiếp trước, và do /áf cả những vị Phật 
đêu có giáo pháp giống nhau, cho nên khi dùng chữ “ngay ở đây” Phật muốn 
nói rằng giáo pháp (trong mọi Phật kiếp) chỉ là một.” 


- Phiên bản Hán tạng còn giải nghĩa rộng hơn phiên bản Päli, như vầy: 
“Chính trong quá khứ khi họ từng là người, những thiên thân có-tâm giống- 


90 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


nhau đó đã tu được một cái tâm thiện lành như vậy, một cải tâm vô cùng 
rộng và lớn như vậy.”] (266) 


? [Nguyên văn câu này: Sanfindriya bhavissama santamanasa. Như đã nói 
trong cuối phần chú thích (264) kế trên: việc dùng lại chữ samta = “bình an” 
trong câu này và câu kế bên dưới như gợi ra cái nghĩa của chữ “sưmacifđ”, 
cũng được dùng để mô tả những thiên thần đó (có-âm giống-nhau), nên có 
khả năng nghĩa gốc của chữ “samacifđ” là “có-tâm bình-an”—Tuy nhiên, 
còn 02 điều đáng để chúng ta phải dựa theo hơn là (1) cách chú-giải của Mp 
và (ii) bản dịch Hán Tạng đều dịch là: “có-¿âm giống-nhau”.] (267) 


?68 | Kamaräagabhinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanaheiu. Bản 
sốc ghi nguyên văn câu nàu là vậy. Tôi dịch tổ hợp chữ này theo sự phân 
nghĩa của Mp là: kãmaragabhimivesahetu, kãmaragavinibandhahetu, 
kamarägapaligedhahetu, kamaragapariyufthanahetu, 
kãmarägaajjhosänhetu. Cũng cách phân nghĩa này được áp dụng cho tô hợp 
dài nói về ditthi (cách-nhìn, kiến).] (268) 


2“ [Lời buộc tội tương tự đối với Đức Phật cũng thấy trong kinh 4:22 và 
8:11.] (269) 


?7? [Tôi làm theo Ce và Be ghi cụm chữ này là kãmamajjhãvasadi (= kãmam 
aj]hãvasari); khác với Re ghi là kamamajj/he vasafi.] (270) 


?! [Nguyên văn cả câu này: Tunhibhữtã tunhibhHtã va sanghamajjhe 
sankasãyamri. Mp: “Ngồi im lặng giữa Tăng đoàn, họ không thể mở miệng 
nói ra một lời nào, chỉ ngồi đó như đang thiền ngẫm.”] (271) 


?72 [Ở đây và bên dưới đều dịch theo Ce và Ee ghi là bhajamri.] (272) 


?”3 [Cụm chữ này đọc theo Be là yena vã pana tena pakkamarứi. Ce và Ee ghì 
chữ cuối là papa/arri, là không phù hợp. ] (273) 


?74 [Coi và so sánh với kinh SN 45:24 (Quyền 5).] (274) 


?15 [Đường lỗi chân thực, Giáo Pháp thiện lành (ñãyam dhammam kusalam). 
Mp diễn dịch đó là: “đo cùng với sự mình-sát` (?)] (275) 


Chú Thích * 91 


275 [Nguyên văn câu này: Duggahitehi suttantehi byafljanappatiripakehi. Đôi 
với đuôi chữ —pafirữpaka có nghĩa là “giả mạo, là bê ngoài, có vẻ ngoài đánh 
lừa”, mời coi lại lời diễn đạt là amifto miffa-patiripako trong bộ kinh DN 
(DN II 185-862); là sakka-pafiripako trong bộ kinh SN (SN I 230,162); là 
jãtfaripap-patiripakam và saddhammmap-patiripakam trong (SN II 224,10 
172). Ở đây, hợp-ngữ này có lẽ có nghĩa giống = cụm chữ dunnikkhittam pa- 
dabyañjJanam trong kinh 2:20 ở trên. Mời coi thêm kinh 4:160 và 5:156. Mp 
đã coi chữ đhamưna ở đây có nghĩa là “lời-kinh” (päli) và đã chú giải rằng: 
“Họ bỏ đi ý nghĩa và lời-kinh của những bài kinh được tiếp thu một cách hay 
khéo, và đặt lên bên trên chúng ý nghĩa và lời-kinh của những bài kinh được 
tiếp thu (học được, có được, nghe được) một cách tôi tệ của họ.”] (276) 


?77 [Be ghi ở đây là: sugeahifehi suftantehi byañjanappatiripakehi [Ee ghi là: 
vyañjanapafiripakehï]. Tuy nhiên, Ce, như tôi làm theo, đã dùng thể phủ 
định: suggahitehi suitantehi na byaRjanapatiripakehi. Ce có thê đã thêm chữ 
na đề chuyên tải ý nghĩa cần có, nhưng nếu thiếu chữ dó thí câu có lẽ sẽ tự 
mâu thuẫn.] (277) 


?78 [Ở đây và kinh tiếp theo dùng chữ eadaggam. Tối nhất là bậc nhất, hàng 
đầu, ưu việt nhất.) (278) 


? [Theo như trong ghi chú của PED, chữ vzggz tiếng Päli là đại điện cho 02 
chữ tiếng Phạn, đó là: (1) varga, có nghĩa là “nhóm”, giống như NHÓM kinh; 
(ii) vyagra = phản nghĩa của chữ sưmagra, có nghĩa là “bị chia, bị chia cắt, 
bị chia rẽ, bị chia nhóm” = phản nghĩa của chữ “hòa hợp, hòa đồng”. Ö đây 
thì chữ vyagga rõ ràng có nghĩa thứ hai (bj chia rể).] (279) 


?#9 |“Noi gương làm theo” là tạm dịch chữ “đifthãnugatimn äpajjafi”; nghĩa 


gốc là “làm theo những gì đã nhìn thấy” (diftha: thấy, chứng kiến)”. Lưu ý: 
câu này không có nghĩa là “làm theo cách-nhìn của họ” (difthi: kiến, quan 
điểm). Mp: “Làm theo những gì đã được làm bởi những sư thây sư huynh đó 
đã làm; những người sau làm theo cách thực hành (của người trước) mà họ 
đã nhìn thấy.] (280) 


2#! [Nguyên tiếng Päli là: cái bậc nhất trong số này (etadaggarm) là hội chúng 
của bậc nhất (aggavafi parisa; hội chúng bậc nhất, tốt nhất).] (251) 


92 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


22 [Mp cho rằng: “Ở đây, bốn thánh đạo và bốn thánh quả đã được nói ra 
qua phương tiện Bốn Diệu Đế.”] (282) 


283 [Tham, sân, sỉ và sự sợ-hãi là 04 động cơ sai lạc, như đã được đề cập 
trong các kinh 4:17-20.| (283) 


24 [Về nghĩa của chữ „k&Zcia, tôi làm theo DOP, trang 387, định nghĩa là 
“sự nói chuyện khoát lác, phô trương và rồng tuếch” và chữ ukkãcitavinta 
định nghĩa là “được huấn luyện trong sự nói chuyện rồng tuếch”. Tôi dùng 
theo nghĩa “vô bổ vô ích” đề dịch thay vì dùng nghĩa “rổng ruếch”, vì sợ chữ 
rỗng tuếch = trồng không lại nhầm lẫn với từ đồng nghĩa là rính-không, mà 
những giáo lý của Phật giảng giải về fíwh-không là giáo lý hay, thực tiễn, liên 
hệ đến giác-ngộ rốt ráo, chứ không phải là 'rỗng tếch'. (Chỗ này người dịch 
Việt dịch luôn là “Jởi nói phô trương vô bổ” vừa thuận tiếng Việt, vừa đầy đủ 
nghĩa gốc của kinh). Vibh 352 (Be §862) có đưa chữ „kkãcanaã vào định 
nghĩa của chữ /apana, đề gợi ý chữ u#kãcanä là một công cụ dẫn dụ, khuyến 
dụ. Cách giải nghĩa này cũng thấy có trong Vism 27, I9- 22, (Ppn 1.74). 
Còn trong bài kinh này thì chữ &¿&ãcia dường như mang một hàm nghĩa 
khác, có lẽ nó chỉ sự nói chuyện rồng tuếch nhưng cũng lịch lãm, tức là: “sự 
nói chuyện trang trọng mà vô bổ”.] (284) 


2Š [Lời kinh chỗ này cũng giống trong kinh SN 20:07 (Quyền 2) và AN 
5:79, đoạn (4). Về chữ “/iên hệ (liên kế/ liên quam/ tương ưng) tính-không” 
(suññatäpatisamyuitä), Mp có ghi rằng: “Giống như những kinh Liên-Kết 
(tương ưng kinh; SN) nói về tính Không Điễu-Kiện (vô vì), khai mở ra rằng 
những hiện-tượng chỉ là hiện tượng trồng-không, tức không có chúng sinh 
hữu tình nào trong đó (vô ngã) (sattasuñnam dhamma-maftameva pakäsaka 
asankhata samyutta-sadisã).” Vì chúng ta thấy trong chương “Liên-Kết Vô 
Vỉ” (Asankhata-samnyufta; Tương ưng vô-vi; tức: SN 43) của bộ kinh Liên-Kết 
(SN) không nói gì về cái sự “chỉ là hiện tượng trồng-không” (pháp không), 
nên có lẽ ở đây Mp thực sự muốn nói tới chương “Liên-Kết Các Cơ-Sở Cảm- 
Nhận” (Salãyatana-sammyufta; Tương ưng Sáu Xứ; tức SN 35), đặc biệt là 
kinh SN 35:85).] (285) 


286 [Mp: “người quý trọng những thứ thể tục (ämisagaru): người quý trọng 
bốn thứ nhu yếu (thức ăn, quần áo, chỗ ở, thuốc thang) và coi Giáo Pháp xuất 


Chú Thích * 93 


thế gian là thấp hơn. Còn “người quý trọng thiện Pháp” (saddhammagaru): 
người quý trọng 09 pháp siêu thế (bốn thánh đạo, bốn thánh quả, và Niết-bàn; 
là những mục-tiêu của đời sông tu hành) và coi trọng bốn thứ nhu yếu kia chỉ 
là thứ thấp tục (chỉ có giá trị giúp nuôi thân để tu).”] (286) 


?#7 [Dễ nhìn thấy: 07 loại Tỳ kheo đầu là những đệ tử đã chứng thánh đạo và 
thánh quả siêu thế. Để đọc lại định nghĩa chính thức về mỗi bậc “giác-ngộ' 
này, mời coI lại các kinh MN 70, mục 14-21. Hai loại Tỳ kheo sau cùng chỉ 
đơn giản là người tốt và người xấu chưa chứng nhập thánh đạo.] (287) 


288 [Phiên bản Be thiếu 2 câu dẫn đầu là: “Bởi vì nó là không chân chánh cho 
nên” và “Bởi vì nó là chán chánh cho nên” (đoạn sau). Trong Ce và Ee thì có 
đủ.] (288) 


2892 [“Những vấn-để" hay “những sự vụ phát sinh” hay “những vụ xử” (adhi- 


karanam). Mp: “Đó là 04 loại ván-đê thuộc về giới luật, liên quan đến một 
sự tranh-chấp (đúng hay sai về giới luật)”. Mời quý vị đọc tiếp phần chú 
thích 231 ở kinh 2:15 ở trên. || (289) 


?0 [Mp giải thích: “Vì có đề cập thêm “vị vua quay chuyên bánh xe”, cho nên 
cụm chữ thường thấy “vì lòng bi-mẫn đối với thế gian` (lokãnukampäya) đã 
không được dùng ở đây”. Về vị vua quay chuyển bánh xe (rãjä cakkavaH, 
chuyển luân vương), mời coi lại chú thích 156 ở kinh 1:278.] (290) 


?! [Tiếng Päli là /hpa: bảo tháp (là phần mộ, hay mô đất cao, đồi đất cao, 
núi đất được đắp cao lên thành bảo tháp ... để đánh dấu và tưởng niệm dài 
lâu về một người đã mất. Đắp càng cao là để tồn tại thời gian được càng lâu 
trước sự biến đồi và tàn phá của vô-thường: thời sau này người ta có thể xây 
bằng những vật liệu kiên cố hơn nhiều như núi đá, sắt thép, bê tông ...).] 
(291) 


? |Phật Duyên Giác (Paccekabuddha; Phật Độc Giác) được định nghĩa 
trong Pp 14, 16-20 (Be §23) “là một bậc, đối với những điều chưa từng được 
nghe trước đó, đã tự mình giác-ngộ Bốn Diệu Đế nhưng không đạt tới sự 
toàn-trí đối với chúng và sự toàn-năng (như vị Phật Toàn Giác có được)” 
(ekacco puggalo pubbe ananussutesu dhammesu sãmam saccäni a hisambu- 
jhan; na ca tattha sabbafññutain papunđfi, na ca balesu vasibhãvam, ayam 


94 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


vuccdfi puggalo paccekabuddho).| (292) 


?3 [Mp giải thích rằng: “Một A-la-hán thì không còn khiếp sợ vì bậc ấy đã 
dẹp bỏ cái “quan-điểm có danh-tính cá thể (thân kiến) (sakkäyadifthiya 
pahimariä) (nên không còn gì phải sợ). Con voi thuần chủng: vì 'cách-nhìn có 
danh-tính' (thân kiến) của nó là rất mạnh (sakkãyadiftthiya balavaf/4) (nên nó 
không sợ gì hết, giống như nó nghĩ cái “za-đây” của nó bất tử).] (293) 


24 [“Phị nhân để" là tạm dịch chữ “Kimpurisa”: là một loại thần vật giống đê 
ở ngoài đồng ruộng theo truyền thuyết theo thần thoại Ấn Độ, (hình người 
nhưng các bộ phận sừng, chân, tay ... của dê; còn gọi là: ¿hân điền dã tham 
dục; HV: khẩn-na-la)] (294) 


? [Mp: “Không nên chỉnh sửa ta” có nghĩa là: “(Những) người đó không 
nên giáo huấn hay chỉ dạy ta; người đó không nên chỉnh sửa ta.”] (295) 


?? [Nguyên văn câu này: No ¡ nam vadeyyam (sẽ làm khó, gây sự với ông 
/a). Mp giải nghĩa là: “Thì 0a sẽ nói với ông ta/ người đó “Tôi sẽ không làm 
điều thầy nói đâu” và ta sẽ làm khó ông ta/ người đó bằng cách không làm 
điều ông ta/ người đó đã nói.”] (296) 


?7 [Nguyên văn là: bhaío vacisamsäro (sự nói qua nói lại, sự lời qua tiếng 
lại, sự nói chuyện vấn đáp từ cả hai phía). Cách diễn đạt từ ngữ như vầy là 
hiếm thấy. Mp giải thích nghĩa ở đây là: cả hai bên lời nói qua lại vẫn liên 
tục (samsaramana) khi họ đang công kích lẫn nhau.] (297) 


? [Ce ghi là: ajjhaffatn na avũpasantam hoti (không phải không được giải 
quyết ở bên trong) nghĩa là thực ra sự tranh cãi đó đã được giải quyết: điều 
này là ngược lại với ngữ cảnh ở đây. Những phiên bản cổ hơn bằng chữ Sin- 
hala (Tích Lan cổ) viết tay có đề cập trong ghi-chú đối với Ce, có ghi là 
ajjhattam na suvipasantam hoti (không được giải quyết ôn thỏa ở bên trong) 
thì nghe thuận nghĩa với ngữ cảnh hơn. Be và Ee ghi là: ajjhaffatm 
avipasantam hoti, cách ghi này được ủng hộ bởi một bổ-đề của Mp [của Ce 
và Be]. Do vậy tôi dịch dựa trên căn cứ câu này. Tương tự vậy, trong đoạn 
sau, Ce ghi là: 4j/haffamw avữpasanfam hoïi, cũng lại ngược nghĩa với ngữ 
cảnh ở đây. Tôi lại dịch căn cứ theo cách ghi của Be và Ee là ajjhaffam na 
#uvipasanfam hoïi.| (298) 


Chú Thích * 95 


??? [Ce đã tách đoạn (2) thành một kinh riêng. Nhưng tôi làm theo Be và Ee, 
coi 02 đoạn là của một kinh như vầy.] (299) 


309 [Tôi đọc cụm chữ này theo Be là: pabbajitasukham, khác với Ce và Ee 
ghi là: pabba//asukhưmn. Sự tương-phản giữa chữ giJ7 và pabbajira thì có lẽ 
hữu lý hơn giữa chữ g/⁄7 và pabba/7a.] (300) 


301 [Hạnh-phúc dinh với những sự thu-nạp (upadhi-sukha) và hạnh-phúc 
không có những sự thu-nạp (nrupadhi-sukha). Về chữ upadhi: sự thu-nạp, sự 
thu-nhập, sự thu-vào; sanh y—mời coi lại chú thích số 210 trong kinh 2:02 ở 
trên. Mp giải thích loại hạnh-phúc đầu là hạnh-phúc thuộc 03 cõi [dục giới, 
sắc giới, và vô sắc giới] và loại hạnh-phúc thứ hai là hạnh-phúc xuất thế gian 
(lokuftara-sukha).| (301) 


32 [Sự tương phản ở đây là giữa chữ (¡) sãmisam sukham (hạnh phúc thể tục, 
vár chất) mà Mp đã định nghĩa là bạnh-phúc còn ô-nhiễm (hữu lậu lạc) dẫn 
lùi trở lại vòng luân-hồi [hiện-hữu], và chữ (H1) mửãmisam sukham (hạnh 
phác tâm linh) là hạnh-phúc không còn ô-nhiễm (vô lậu lạc) dẫn tới sự kết 
thúc vòng luân-hồi.] (302) 


33 [Mp: “Hạnh phúc đi kèm sự hoan-hỷ (sappitikam sukham) là sự hạnh- 
phúc (lạc) có đi kèm yếu tố hoan-hÿ (hỷ) trong tầng thiền định thứ nhất và 
thứ hai. Còn hạnh-phúc không đi kèm sự hoan-hÿ (nippTtikam sukham) là sự 
hạnh-phúc (lạc) không còn yếu tố hoan-hÿ trong tầng thiền định thứ ba và thứ 
tư.”] (03) 


3 [Mp. “Hạnh-phúc (do) khoái sướng” (sãtasukha) là hạnh phúc (lạc) của 
03 tầng thiền định đầu. Còn “bạnh-phúc (do) buông-xđ” (upekkhasukha) là 
hạnh phúc của tầng thiền định thứ tư.] (304) 


35 [Sappifikarammanaim sukham and nippitikarammanam sukham. Thật đắng 
nghi ngờ rằng, trong 04 bộ kinh Nikãya, chữ “ãrammana” đã từng có nghĩa là 
“đối-tượng của thức” theo nghĩa chung mà nó đã có trong Vi Diệu Pháp và 
trong các luận giảng. Nghĩa gốc của nó là gần hơn với nghĩa “cø-sở” hoặc 
“chỗ-dựa”. Có trường hợp, như trong kinh SN 34:05 (Quyền 2), chữ này chỉ 
một “đối-tượng thiên”. Trải qua nhiều thời gian, nghĩa của chữ “ãrammand” 
chắc hắn đã được mở rộng từ “đổi-tượng thiên” thành “đối-tượng của thức” 


96 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


theo một nghĩa chung; nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì sự mở rộng này chỉ 
xảy ra sau thời những bộ kinh M/kãya đã được kết tập.] (305) 


36 [Mp: (1) “Hạnh phúc dựa trên sắc giới (ripãrammanam sukham) là lạc 
dựa trên tầng thiền định sắc-giới thứ tư, hoặc dựa trên trạng thái nào khởi 
sinh dựa trên sắc-giới. (li) Còn “hạnh phúc dựa trên vô sắc giới" 
(ariparammanam sukham) là lạc dựa trên một tầng chứng đắc vô-sắc giới, 
hoặc dựa trên một trạng thái nào khởi sinh dựa trên vô-sắc giới.| (306) 


3 [Mp giải thích: “Chữ “có cơ-sở” có nghĩa là “có lý-do°, 'có-nhân”. Cách 
giải nghĩa tương tự đối với những kinh tiếp theo. Bởi vì tất cả những chữ 
“nguồn”, “nguyên nhân`, hành vì nhân duyên`, “điều kiện", và “thân sắc" đều 
đồng nghĩa là “lý đdo' gây ra (Sanimiuä tỉ sakäranä... Nidänam hetu 
sankhãro paccayo ripan tf¡ sabbamni pi hì etãni kãranavevacanan`eva).] (307) 


398 [Về thứ tự của NHÓM kinh này tôi làm theo Be và Ee. Sở dĩ Ce không 
đặt kinh này ở đây là do kinh này có nói tới cái “lý-đo` là có những sự tạo-tác 
(sasankhara; hành) cho nên Ce đã đưa nó xuống bên dưới kinh có chữ “nhận- 
thức” (tưởng) cho đúng theo thứ tự của năm-uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức). 


- Dường như bản kinh mà luận sư đã dùng đề chú giải là tương ứng với bản 
kinh của Be, bởi vì Mp [của cả Ce và Be] đều chú giải chữ nữmirfa (co-sở, 
tướng), nidãna (nguồn nhân duyên), hefu (nguyên nhân, nhân), sazkhara (sự 
tạo-tác, hành) và paccaya (điều kiện, duyên) đều đồng nghĩa nhau trong bối 
cảnh này.] (308) 


3 [Mp giải nghĩa rằng: “Sự giải-thoát của tâm (cetovimuri) là sự định-tâm 
của quả [A-la-hán], còn sự giải-thoát nhờ trí-tuệ (pañfñiavimufii) là trí-tuệ của 
quả.” Cách diễn dịch này đã giả định rằng 02 sự là có nối-kết nhau, giống 
như sự diễn tả trong câu “4#2ãsavam cefovimuitn paññavimuffin”. Tuy 
nhiên, có thể loại cefovinurri thế tục sẽ đạt được một cách độc lập với 
paññãvimutii. Đề thảo luận thêm về sự tương phản giữa 02 loại cefovinufri 
thế tục và xuất thế, mời coi thêm ở kinh MN 43, mục 30-37, và kinh SN 
41:07 (Quyên 4).] (309) 


310 [Be thì đảo ngược trước sau 02 mệnh đề chỗ này.] (310) 


Chú Thích * 97 


3 [Nguyên văn câu này: Yo ca akappiye kappiyasdfññi, yo ca kappiye 
akappiyasañfr. Câu này đề cập những điều được phép và điều không được 
phép dựa theo những điểu-luật của Giới Luật Tỳ Kheo.] (311) 


3!2 [Ở đây tôi dịch theo Ce và Ee như vầy. Còn Be thì đảo ngược 02 mệnh đề 
trước sau thành: Yo ca ãpaffiyä anäpaffisaffT, yo ca anãpaffiya ãpaffisafnI. | 
(312) 


3!3 [Ở đây cũng vậy, Be đảo ngược thứ tự 02 mệnh đề thành: Yo ca ãpatfiyã 
ãpafftisafñmI, yo ca anãpaftiya anaãpdaffisafñnr.| (313) 


34 [Lại nữa, ở đây tôi làm theo Ce và Ee như vây; còn Be thì đảo thứ tự 02 
mệnh đề trước sau.] (214) 


35 [Mp chú giải ở đây chữ Zs: (tham vọng, tham muốn) đồng nghĩa với 
tanha (dục vọng, sự thèm khát, ái).] (315) 


3! [Nguyên văn câu này: Yo ca laddham laddham vissajjeri. Mp giải nghĩa 
là: paresam deti (người đó đem cho những người khác). Tuy nhiên tôi nghĩ 
cái được biểu nghĩa bởi chữ viss4j/ei không phải là sự rộng lòng bố-thí mà là 
sự tiêu xài phung phí, phá của.] (316) 


317 [Tương quan kinh này và kinh kế, mời coi kinh 1:11, 1:12.] (317) 


3!8 [Về 02 loại tội này, được ghi chỗ này và kế đưới, mời coi lại chú thích số 
66 trong dãy kinh AN 1:151—159.] (318) 


319 [Esã bhikkhave tuÌä etam pamanamm (Đây là tiêu chuẩn và mẫu mực đối 
với các đệ tử (là) Tỳ kheo của ta). Mp diễn dịch rằng chỗ này chỉ cái chuẩn- 
mực về tri-tuệ và về thân-thông như của ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền- 
liên.] (319) 


320 [Hai vị Tỳ kheo ni đứng đầu này lần lượt được coi là chuẩn-mưực về trí-tuệ 
và thân-thông đôi với những đệ tử (là) Tỳ kheo ni. Coi thêm kinh 1:236, 
1:237.J (320) 


3! [Coi thêm kinh 1:250, 1:251.] (321) 


98 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


322 [Coi thêm kinh 1:260, 1:262. Tên của người sau (Ve|ukan‡aki Nandamaiä 
[Nandamafaä nghĩa là: mẹ của Nandal]) còn được viết là Velukanfakiya và 
Velukandaki.]| (322) 


33 [Loạt kinh từ 2:134-137 là làm theo Be và Ee: coi 02 đoạn nói về øgười 
ngu và người khôn chỉ là 02 đoạn tương phản nhau của mỗi 01 kinh; và do 
vậy số kinh là 04 kinh. Trong khi đó Ce thì chia mỗi kinh này thành 02 kinh 
riêng, và do vậy số kinh gấp đôi thành 08 kinh. Còn trong các kinh song-hành 
trong những QUYN sau [như các kinh 3:9, 4:3, 10:225-228] thì Ce lại đi 
gộp các đoạn người ngu và người khôn lại thành mỗi 01 kinh, giống như cách 
mà Be và Ee đang làm ngay ở đây với loạt kinh 2:134-1357 này. Tôi thì làm 
theo Be và Ee.] (323) 


34 [Ce đã đánh số nhằm đoạn đầu này thành số 6 trong NHÓM kinh này, và 
đánh nhằm số 6 cho cả 02 kinh kế tiếp nhau. Chỗ này nên sửa lại là số 7, và 
những bài kinh kế tiếp của Ce đều phải tăng thêm một số mới đúng. ] (324) 


3 [Về phía những người xấu, Mp đề cập sự đối xử của Đề-bà-đạt-đa 
(Devadatta) đối với Phật và Kokälika đối với những vị đại đệ tử [ coi thêm 
kinh 10:89; cũng coi các kinh SN 6:09—10 (Quyền I1); Sn 3:10, trang123—131 
(bản dịch của TKBĐ); Vin II 196-200. Về phía những người tốt, Mp đề cập 
đó là thầy Ananda, và người chăn bò Nanda và con trai nhà tài trợ (2).| (325) 


325 [Nguyên văn câu này: Sazciavodanafñca na ca kiñci loke upädiyari. Tôi 
giữ nguyên sự hỗn hợp về cấu trúc văn phạm của 02 mệnh đề không cân đối 
với nhau như trong bản sốc như vậy (tức một thứ là “sự hanh tẩy ...” Và mỘt 
thứ là “một người ...”).| (326) 


3? [Chữ gốc là saägahaä. Coi thêm kinh 4:32 và chú thích 687 của nó.] (327) 


33 [Chữ gốc là amkampä. Đây là một chữ thường biểu thị sự bi-mẫn chủ 
động của một người, đó là lòng trắc-ân, sự đồng-cảm, sự tha-thương; nó 
tương phản với chữ karuna thường có nghĩa là sự bi-mẫn hay tâm bi-mẫn 
trong thiền. ] (328) 


32 [S tiếp đãi đãi hay sự tiếp đón ở đây là dịch chữ santhära. Mp đã chú 
giải như thể nó có nghĩa là “sự bao phử” hay “sự trải ra” như nó từng có 


Chú Thích * 99 


trong một số ngữ cảnh, ví dụ như trong câu: “Sự bao phủ bằng những vật 
phẩm ... để bao phủ [khoảng trống] giữa mình và những người khác bằng 
bốn thứ nhu-yếu (y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang).” Tuy nhiên trong 
kinh này chữ sazhãra có nghĩa gần như đồng nghĩa chữ paƒisanfhära trong 
kinh kế tiếp. Thực ra Mp nói rằng 02 chữ này chỉ khác nhau duy nhất chỗ 
tiếp đầu -pa/i mà thôi.] (329) 


330 [Chữ gốc là z/i/heyyani. Mp giải nghĩa = ãganfukadänäni: quà tặng cho 
một người khách.] (330) 


3! [Mp chú giải rằng: “() Sự thiện khéo trong việc [chứng nhập] một tầng 
chứng định (samãpafikusaiai3) là khả năng có sẵn trong việc chứng nhập 
tầng thiền định sau khi người đó đã hiểu sự phù-hợp về thức ăn và khí hậu. 
(1) Còn sự thiện khéo trong việc thoát ra khỏi một tầng chứng định 
(samäpaffivufthänakusalaiä) là kỹ năng trong việc thoát ra tại một thời điểm 
đã định trước (bởi người thiền trước khi nhập định).”] (331) 


332 [Ở đây tôi làm theo Ce và Ee tính mỗi cặp (trong năm cặp) là một kinh 
riêng; Be thì gộp tất cả 5 cặp này thành O1 kinh.] (332) 


333 [Be và Ce tính những kinh sau đây là những kinh riêng như vầy; nhưng 
Ee thì coi chúng là một sự tiếp nối của NHÓM 16 theo phiên bản của nó.] 
(333) 


334 [Tôi cũng làm theo Ce và Ee tính mỗi cặp phẩm chất bất thiện [và cặp 
phẩm chất thiện, ở bên dưới] trong NHÓM kinh này là mỗi kinh riêng; Be thì 
gộp nhóm phẩm chất thiện thành một kinh riêng và nhóm bắt thiện thành một 
kinh riêng.] (334) 


335 [Ee tính nhóm này là NHÓM ¡7 theo phiên bản của nó và đặt tên là nhóm 
“Những Lý Do” (Athavasa). Be cũng coi đây là một NHÓM riêng như vầy, 
tôi làm theo Be. Nhưng Ce thì coi nó như phân-nhóm thứ hai của NHÓM 17 
theo phiên bản của nó.] (335) 


335 [Ce ở đây tính thành 10 bài kinh, nhưng tôi làm theo Be và Ee gộp chúng 
thành 01 kinh.] (336) 


100 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 2 


337 [Từ kinh [282] đến [309] là ghi ra tất cả những điều-luật trong bộ Giới 
Luật Patimokkha (Giới Bồn Tỳ Kheo) đã được ghi trong Luật Tạng (Vinaya 
Piaka).] (337) 


- (Các thuật ngữ /huộc Giới Luật trong các kinh này sẽ khác nhau tùy theo 
những thuật ngữ về Giới Luật đã được dùng trong các bản dịch bằng tiếng 
Hán-Việt hay tiếng Việt trước đây. Ở đây, trong giới hạn là “/óm lược” của 
các kinh này, người dịch chỉ dịch “đi ÿ° tên của những điều-luật mà mỗi 
kinh đã nêu ra một cách ngắn gọn như dưới đây. Nếu chưa có phiên bản nào 
của Giới Luật Pãtimokkha bằng tiếng thuần Việt thì tạm thời quý vị có thê 
tham khảo thêm phiên bản Hán-Việt đã từng dịch Œ/ới Luật Patimokkha của 
Trưởng Lão Bộ (Theravada).) 


33 [le coi những kinh NHÓM này chỉ là sự liên tục của NHÓM 77 theo 
phiên bản của nó; Ce và Be thì coi đây là một NHÓM kinh riêng, nhưng 
không đánh số nhóm là 19. Tôi làm theo Ce và Be và đánh thêm số là NHÓM 
19 như vầy. ] (338) 


- (Những “sự' như “sự-biẾt trực tiếp, sự hoàn-toàn hiểu ... sự từ-bở”: tổng 
cộng có 10 “sự”. Những “tâm tính" như “?ham, sân, sỉ... sự lo-tâm phóng 
đật”: tổng cộng có 17 “tâm tính”. Do vậy, riêng “?ham' gồm có 10 kinh, gồm 
kinh 310 và 311—319. Và 16 “tâm tính” còn lại gồm có 160 kinh, từ kinh 
320—379.) 


++++ 


